NGUYÊN GIÁC 
DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


Copyright © 2018 Nguyên Giác 
All rights reserved. 
ISBN: 978-0-359-16313-7 


Từng dòng chữ nơi đây được viết xuống với lòng biết ơn vô 
cùng tận, để trân trọng cúng dường Phật, Pháp, Tăng và tắt 
cả pháp giới chúng sinh. 


MỤC LỤC 


Lời nhà xuất bản 

Về Kinh Nhật Tụng Sơ Thời 

PHẨM TÁM 

Sn 4.1 -- Kama Sutta: Kinh về tham dục 


ŠSn 4.2 - Guhatthaka Sutta: Kinh Về Thân Giam Trong Hang 


Động 

Sn 4.3 - Dutthatthaka Sutta: Kinh Về Tà Kiến 

Sn 4.4: Suddhatthaka Sutta - Kinh Về Thanh Tịnh 

Sn 4.5 - Paramatthaka Sutta Kinh Về Tối Thượng 

Sn 4.6 — Jara Sutta Kinh Về Tuổi Già 

Sn 4.7 — Tissametteyya Sutta Kinh dạy Tissa Metteyya 
Sn 4.8 — Pasura Sutta Kinh Pasura -- Chớ Tranh Cãi 

Sn 4.9— Magandiya Sutta Kinh về Không Giữ Quan Điểm 
Nào 

Sn 4.10 — Purabheda Sutta Kinh Trước Khi Thân Tan R 
Sn 4.11 — Kalaha-vivada Sutta Kinh Cội Nguồn Tranh Cãi 
Sn 4.12 — Culaviyuha Sutta Tiểu Kinh về Tranh Cãi 

Sn 4.13 — Mahaviyuha Sutta Đại Kinh về Tranh Cãi 

Sn 4.14 — Tuvataka Sutta Kinh Lối Đi Nhanh Chóng 

Sn 4.15 — Attadanda Sutta Kinh về Bạo Lực 

Sn 4.16 — Sariputta Sutta Kinh về Sariputta 

PHẨM QUA BỜ BÊN KIA 


Phẩm Qua Bờ Bên Kia — Các bài kệ giới thiệu 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Sn 5.1: Ajita-manava-puccha Ajita's Questions Các Câu Hỏi 
của Ajita 

Sn 5.2 Tissa-metteyya-manava-puccha Các Câu Hỏi của 
Tissa-metteyya 

Sn 5.3 Punnaka-manava-puccha Các Câu Hỏi của Punnaka 
Sn 5.4 Mettagu-manava-puccha Các Câu Hỏi của Mettagu 
Sn 5.5 Dhotaka-manava-puccha Các Câu Hỏi của Dhotaka 
Sn 5.6 Upasiva-manava-puccha Các Câu Hỏi của Upasiva 
Sn 5.7 Nanda-manava-puccha Các Câu Hỏi của Nanda 

Sn 5.8 Hemaka-manava-puccha Câu Hỏi của Hemaka 

Sn 5.9 Todeyya-manava-puccha Các Câu Hỏi của Todeyya 
Sn 5.10 Kappa-manava-puccha Các Câu Hỏi của Kappa 


Sn 5.11 Jatukanni-manava-puccha Các Câu Hỏi của 
Jatukanni 

Sn 5.12 Bhadravudha-manava-puccha Các Câu Hỏi của 
Bhadravudha 

Sn 5.13 Udaya-manava-puccha Các Câu Hỏi của Udaya 

Sn 5.14 Posala-manava-puccha Các Câu Hỏi của Posala 

Sn 5.15 Mogharaja-manava-puccha Các Câu Hỏi của 
Mogharaja 

Sn 5.16 Pingiya-manava-puccha Các Câu Hỏi của Pingiya 
Sn 5: EPILOGUE Verses in Praise of the Way to the Beyond 
PHẦN KẾT Các Bài Kệ Ngợi Ca Pháp Qua Bờ Kia 


vì 


109 


112 


116 
118 
120 
122 
129 
133 
136 
139 
142 


146 


149 
154 
157 


162 
165 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Đạo Phật là Con Đường, là phương pháp đưa chúng ta tới 
giác ngộ và giải thoát, giải thoát con người khỏi khổ đau 
phiền não, khỏi sinh tử luân hồi. Đức Phật đã tìm ra con 
đường giác ngộ giải thoát ấy cho chính Ngài và chỉ dạy 
cho những ai muốn thực hành lời dạy của Ngài, đều có 
thể giác ngộ và thoát khỏi sinh tử luân hồi như Ngài. 


Sinh thời, Đức Phật dùng ngôn từ để thuyết giảng, không 
ghi chú thành văn tự, và cũng không có đệ tử nào viết lại 
tại chỗ vì thời đó chưa có chữ viết. Những lời dạy của 
Ngài chỉ được truyền miệng và ghi nhớ bằng cách học 
thuộc lòng qua đọc tụng nhiều lần. Theo các nguồn sử 
liệu Tích Lan, thì những lời dạy của Ngài được viết thành 
văn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên để 
hình thành kinh điển Pali. 


Lục tìm trong ba tạng kinh điển, các nhà nghiên cứu Phật 
học thời hiện đại đã phát hiện một số kinh có mặt trong 
thời kỳ đầu hoằng pháp của Đức Phật (tiền Theravada). 
Những kinh này được gọi là cổ xưa nhất, trong đó bao 
gồm Phẩm Tám (Atthaka Vagga) và Phẩm Qua Bờ Bên 
Kia (Parayanavagsa) nằm trong Kinh Tập, tạng Pali. Sở 
dĩ cho là cổ xưa nhất vì nội dung kinh: (1) không chứa 
yếu tố thần thông, vốn là một đặc tính của những văn 
kinh về sau, (2) không nói gì về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Thất Giác Chi và Tứ Thiền, 
(3) không có dạng hệ thống hóa kinh như các kinh điển 
ngày nay, (4) lời kinh tuy giản dị nhưng rất sâu sắc, và 
(5) đối tượng nghe pháp là các vị du tăng thâm niên tu 
tập, sông không nhà, nay đây mai đó. 


Rất may mắn, các bản kinh cô này đều đã được dịch từ 
văn bản Pali ra Việt ngữ và Anh ngữ. Bản Việt ngữ được 
dịch bởi Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bản Anh ngữ 
được dịch bởi các Thiền sư Gil Fronsdal, Tỳ khưu 
Thanissaro Bhikkhu và Tỳ khưu Bhikkhu AnandaJoti. 


“Kinh Nhật Tụng Sơ Thời” mà quý độc giả đang cầm trên 
tay được Cư sĩ Nguyên Giác dịch thắng toản bộ Phẩm 
Tám và Phẩm Qua Bờ Kia từ các bản Anh ngữ dịch từ 
Tạng Pali với lời tóm lược và chú giải từng bài kinh. Mỗi 
phẩm gồm 16 bài kinh, tổng cộng là 32 bài kinh. 


Nội dung kinh tuy giản dị nhưng rất thâm sâu, chỉ thắng 
tâm người, không nhuốm mầu sắc tín ngưỡng, siêu việt 
trên chủ nghĩa giáo điều, các quan điểm, các biên kiến, 
và xa lìa mọi khái niệm, mọi kiến thức, và mọi nghĩ lễ. 
Đây chính là tư tưởng Trung Đạo đầu tiên được Đức Phật nói 
đên. 


Toàn bộ lời kinh là giáo pháp thực hành, do chính Đức 
Phật giảng dạy vào những năm đầu hoăng pháp, nên nội 
dung kinh không được sắp xếp theo từng chủ đề, tuy 
nhiên mỗi bài kinh là một pháp hành và tất cả không 
ngoài nghĩa giải thoát và giải thoát ở đây chính là vô sở 
trụ, là xa lìa mọi khái niệm, mọi kiến thức, mọi nghi lễ... 


1X 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


là người không tạo tác gì, là người buông bỏ hết, kế cả 
tâm buông bỏ. 


Có thê nói Kinh Nhật Tụng Sơ Thời là kinh cốt tủy của 
Đạo Phật mà tất cả kinh điển Nam Truyền, Bắc Truyền, 
Tạng truyền, và các luận giải đều xuất nguồn từ tư tưởng 
kinh này. 


Có một câu được nói nhiều lần trong kinh như là một 
mệnh lệnh cho những ai muốn đi theo con đường giác 
ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn. Đó là Đừng để dính 
mắc vào bất cứ gì cả. Tăng đoàn của Ngài từ thời xưa 
cho đến thời nay đều thực hành sự chăng để dính mắc. 
Đây là một pháp hành rất gọn và thắng tắp, được cho là 
tuyệt hảo. Nếu còn dính mắc, ngay cả vào điều lảnh, 
ngay cả vào ý niệm “đừng dính mắc” này là trong tâm sẽ 
dây lên tư tưởng nhiễm ô và tâm liền trở nên bất tịnh. 
Dính mắc vào bất cứ gì là mang gánh nặng trên mình. Dù 
gánh bên vai hay đội trên đầu một bao vàng bạc kim 
cương đá quý cũng nặng y như đang vác một bao cát đá. 
Vậy thì, theo lời Phật dạy, đừng mang cát đá, cũng đừng 
mang vàng bạc, châu báu, kim cương. Hãy buông chúng 
xuống. Đừng để bất cứ vật gì dù nặng như kim cương, đá 
quý hay nhẹ như sợi tơ trời trong tâm. Hãy buông cả thân 
và tâm. Hãy xa lìa cả ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Hãy vô sở trụ. 


Trân trọng kính giới thiệu. 


Tâm Diệu | Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


VỀ KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Có thê nêu câu hỏi răng, trong những năm đầu hoăng pháp, 
Đức Phật yêu cầu chư Tăng học và tụng gì? 


Chúng ta có thể nhận ra rằng, trong thời Đức Phật sinh tiền, 
chỉ có tiếng nói, nhưng chưa có chữ viết, do vậy Kinh Nhật 
Tụng viết theo thê thơ là nhu cầu cần thiết để hoằng pháp. 


Theo một số cuộc nghiên cứu, hai nhóm Kinh Nhật Tụng xưa 
cô nhất nhận ra trong Tạng Pali là: 


-- 16 Kinh trong Phẩm Tám (Atthaka Vagga) trong Kinh Tập 
(The Suttanipata). 


-- 16 Kinh trong Phẩm Qua Bờ Bên Kia (Parayanavagga) 
cũng trong Kinh Tập. 


Trong Kinh Sona Sutta (Kinh Ud 5.6), có nói về Kinh Nhật 
Tụng 16 Chương mà ngài Sona đọc, khi được Đức Phật yêu 
cầu đọc Phật Pháp, trích dịch: 


“...Đức Thế Tôn mời Thượng tọa Maha Sona, và nói, ”Ứỳ 


1 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 
khưu, tôi muốn ông đọc lên Chánh Pháp." 


Trả lời Đức Phật rằng, "Xin vâng lời," Thượng tọa Maha 
Sona đọc toản bộ 16 chương Atthaka Vagøga.” 


Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ (Aiguttara Nikãya -- 
Chương 005. Mahäyaññavagøso, Kinh 5.10 Nandamaäftäsuttam) 
của Ni Trưởng Sister Upalavanna cũng có một kinh ghi rằng 
nữ cư sĩ Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn 
tiếng nhóm 16 kinh trong Phẩm Qua Bờ Bên Kia. 


Các kinh này đều đã được dịch ra Việt ngữ. Nhóm 16 Kinh 
dùng làm Kinh Nhật Tụng trong các năm đầu Đức Phật 
truyền pháp được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch trong 
"Chương Bốn - Phẩm Tám" (Atthakavagga) và "Chương Năm 
- Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia" (Parayanavagga). 


Trong sách “The Buddha Before Buddhism” (Đức Phật Trước 
Thời Phật Giáo) Giáo sư Gil Fronsdal, cũng là một thiền sư 
nồi tiếng, đã dịch Phẩm Tám ra Anh ngữ, và ghi nhận nơi 
trang 141 (ấn bản sách giấy, chưa thấy bản điện tử) rằng điều 
kinh ngạc nhận ra là trong các năm đầu hoằng pháp, nhóm 
kinh nhật tụng Phẩm Tám này không nói gì về Tứ Thiền, Tứ 
Diệu Đề, Bát Chánh Đạo, Thất Giác Chỉ... 


Trong khi đó, Giáo sư Luis O. Gomez trong bài viết “Proto- 
Maadhyamika in the Paali canon” (Tiền Thân Trung Quán 
Luận Trong Tạng Pali) nhận thấy nhóm các kinh trong hai 
phâm (Phẩm Tám và Phẩm Con Đường Đến Bờ Bên Kia) 
nhiều thế kỷ sau đã xuất hiện lại trong văn học hệ Bát Nhã, 
Trung Quán Luận, và Thiền Tông Trung Hoa. 


Sách này sẽ dịch toàn bộ Phẩm Tám và Phẩm Qua Bờ Kia từ 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


các bản Anh dịch từ Tạng Pali, với tham khảo từ bản Việt 
dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


Phẩm Tám nơi đây dịch từ các bản Anh dịch của quý ngài 
Laurence Khantipalo MIIIs (di cảo, do Bhikkhu SuJato hiệu 
đính), Bhikkhu Bodhi, Bhante Varado, Thanissaro Bhikkhu, 
ŒIl Fronsdal, V. Fausboll, John D. Ireland. 


Phẩm Qua Bờ Kia nơi đây dịch từ các bản Anh dịch của quý 
ngải Laurence Khantipalo MIIIs (di cảo, do Bhikkhu SuJato 
hiệu đính), Bhikkhu Bodhi, Bhikkhu AnandaJoti, Thanissaro 
Bhikkhu, V. Fausboll, John D. Ireland. 


Tất cả các bản Anh dịch đều có trên mạng, chỉ trừ 2 bản trên 
sách giấy là của Bhikkhu Bodhi (The Suttanipata) và Gil 
Fronsdal (The Buddhism before Buddhism). 


Các chữ viết tắt: DN (Kinh Trường Bộ), MN (Kinh Trung 
Bộ), SN (Kinh Tương Ưng), AN (Kinh Tăng Chi), Ud (Kinh 
Phật Tự Thuyết), Sn (Kinh Tập). 


Từng dòng chữ nơi đây được viết xuống với lòng biết ơn vô 
cùng tận, để trân trọng cúng dường Phật, Pháp, Tăng và tất cả 
pháp giới chúng sinh. 


KINH TẬP - PHẨM TÁM 


Phẩm Tám trong Kinh Tập gồm 16 kinh, được dùng làm 
Kinh Nhật Tụng thời Đức Phật sinh tiền. 


Kinh Phật Tự Thuyết trong Tiểu Bộ Kinh (ký số các bản 
Anh dịch là: Kinh Ud 5.6 Sona Sutta) kế rằng ngài Sona 
Kotikamna sau ba năm học Pháp trong cương vị cư Sĩ, và 
một năm trong cương vị Tỳ Kheo với bốn sư là ngài 
MahaKaccana, được phép Thầy cho đi từ nơi cô tịch tới 
Savatthi để thăm Đức Phật. Đức Phật bảo ngài Anan sắp 
xếp chỗ ngủ cho ngài Sona trong cùng phòng với Đức 
Phật. Lúc rạng sáng hôm sau, Đức Phật hỏi rằng ngài 
Sona tu học ra sao, và rồi yêu cầu ngài Sona tụng đọc 
Pháp. Ngài Sona đọc toàn bộ 16 Kinh trong Phẩm Tám. 
Nghe xong, Đức Phật khen ngợi ngài Sona. 


Bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong 
Kinh Phật Tự Thuyết (VI) (Ud, 57) trích như sau: 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


“tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn, đọc thuộc lòng l6 
phân của Phẩm Tám một cách đây đủ. Rồi Thế Tôn, sau 
khi tôn giả Sona chấm dứt tụng đọc của mình. Thế Tôn 
cảm ơn và nói: “Lành thay, lành thay tỷ kheol Tỷ kheo 
đã khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì toàn bộ 16 phân 
trong Phẩm Tám. Người được đây đủ thiện ngôn mình 
bạch, phát ngôn rõ ràng ÿý nghĩa mìỉnh xác. 
Này tỷ kheo, ngươi có bao nhiêu tuổi an cư mùa 
mưa?”... (ngưng trích) 


Nhóm 16 kinh trong Phẩm Tám của Kinh Tập trong Tạng 
Pali, có nhóm kinh tương đương là Kinh Nghĩa Túc trong 
hệ Hán Tạng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm 
"Đạo Bụt Nguyên Chất - Kinh Nghĩa Túc," nơi Lời tựa 
sách Đạo Bụt nguyên chất, đã ghi nhận rằng nhóm l6 
kinh này dạy khi Đức Phật chưa tới 40 tuôi, trích: 


“Đạo Bụt Nguyên Chất là một cuốn sách gỗm có 16 bài 
kinh rất nguyên chất, rất cổ xưa về văn và về nghĩa, được 
Bụt nói vào những năm đầu khi Ngài mới thành đạo. 
Những kinh này được dịch từ kinh Nghĩa Túc phẩm thứ 
tư của kinh tập (Sutta- Nipata)... 


Theo các công phu nghiên cứu cận đại thì kinh Nghĩa 
Túc là một kinh thuộc loại xưa nhất trong các kinh, đứng 
về phương điện văn cú cũng như đứng về phương diện 
giáo lý và hành trì. Đáy là những giáo nghĩa Bụt dạy 
trong những năm đâu của sự nghiệp hoằng pháp của 
Ngài, khi Tăng đoàn còn thuần túy là những vị du sĩ 
không có chỗ ở nhất định... 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Kinh Nghĩa Tụúc được nói trong thời gian Bụt côn dưới 
40 tuổi... 


Kinh Nghĩa Túc được truyền thừa bởi cả hai dòng Bắc 
Tông và Nam Tông, và trong thời gian truyền thừa, trước 
là khẩu tụng sau là nghỉ chép, thể nào cũng có sự rơi 
rụng và sai sót. So sánh hai bản Pali và Hán, ta thấy mỗi 
truyền thống đều có rơi rụng và sai sót. Một số những rơi 
rụng của truyền thông này lại không bị rơi rụng trong 
truyền thông kia, đó là một sự may mắn, và nhờ đỏ ta có 
cơ hội tái tạo được một văn bản gân với văn bản nguyên 
thủy nhất. Đó là niềm vui mà sự so sảnh nghiên cứu hai 
văn bản có thể đem lại cho ta.” (ngưng trích) 


Toản văn sách Đạo Bụt Nguyên Chất đã được Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh phổ biến trên nhiều mạng. 


Sách “Kinh Nhật Tụng Sơ Thời” nơi đây sẽ dịch thuần 
theo Tạng Pali, không dám phân tích về những “rơi rụng 
và sai sót” có thể có giữa các bản Pali và Hán Tạng mà 
Thầy Nhất Hạnh đã ghi nhận. 


Một điểm đặc biệt về Thiền sử được Thầy Nhất Hạnh 
nhận ra khi nghiên cứu nhóm Kinh Nghĩa Túc là, Phật 
giáo Việt Nam đã góp phần truyền bá Chánh Pháp sang 
Trung Hoa cô thời. Sách Đạo Bụt Nguyên Chất có đoạn 
VIỆT: 


“Chùa Kiến Sơ là ngôi chùa Phật giáo đấu tiên được 
thiết lập tại nước Ngô, do một vị thiên sư người Việt tên 
là Tăng Hội. Thầy Tăng Hội sinh ở Giao Châu, cha là 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


thương gia gốc nước Khương Cư miễn bắc Ấn Độ, mẹ là 
người Việt. Đi xuất gia từ hồi 11 tuổi. Thành tài, thầy 
Tăng Hội đã tổ chức dịch kinh và hoằng pháp ở Luy Lâu 
(Giao Châu) trước khi qua nước Ngô để truyền bá chánh 
pháp. Thầy qua tới kinh đô Kiến Nghiệp năm 247. Chùa 
Kiến Sơ được thiết lập với sự yếm trợ của vua Ngô Tôn 
Quyên. Khi thầy Tăng Hội qua tới thì chưa có vị xuất gia 
nào ở nước Ngô cả, và thây là vị xuất gia đầu tiên xuất 
hiện ở nước Ngô. ` 


Là 


Sn 4.I - KAMA SUTTA: 
KINH VỀ THAM DỤC 


Bài kinh này nói rằng cân phải tỉnh thức để xa lìa tham 
dục. Trước tiên là cần xa lìa tài sản thế gian này, như 
nhà đất, ruộng vườn, vàng bạc, phụ nữ, người hấu, người 
thân, và tất cả tài sản — nghĩa là buông bỏ tất cả những 
øì là “cải của tôi.” Bởi vì xả bỏ ái là gỡ một mắc xích 
trong mười hai nhân duyên, và không bị ràng buộc nữa. 
Tóm lược ý kinh: Tĩnh thức, xa lìa tham dục. 


Kinh này gôm các bài kệ từ 766 tới 771. 


766 
Khi ước muốn tham dục đạt được, 


người đó sẽ hoan lạc vì có điêu ước muôn. 


767 
Với người tham dục đó, khi hoan lạc tan biến 
sẽ đau khổ như bị mũi tên xuyên trúng. 


8 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


768 
Với người tránh tham dục, 
hệt như đưa chân tránh giẫm đầu con rắn 


sẽ tỉnh thức vượt qua, rời tham dục cõi nảy. 


769 

Ai tham luyến ruộng đồng, nhà đất, vàng, gia súc và 
ngựa, 

đầy tớ, người hầu, phụ nữ, người thân, 


và nhiêu niêm vui tham dục. 


770 

Sẽ bị gục ngã vì yếu đuối, 

sẽ bị đẻ bẹp vì tai họa, 

sẽ bị tràn ngập khổ đau, 

hệt như nước tràn vào ghe lủng. 


771 

Do vậy, người thường trực tỉnh thức hãy tránh tham dục, 
khi xa lìa tham dục, sẽ vượt qua trận lụt 

hệt như ghe được tát nước và qua tới Bờ Bên Kia. 


Hết Kinh Sn 4.1 


Sn 4.2 -- GUHATTHAKA SUTTA: 
KINH VỀ THÂN GIAM TRONG HANG ĐỘNG 


Kinh này nói về chúng sinh bị giam trong hang động của 
sỉ mê, tham dục. Hầu hết các dịch giả đêu dịch là 
“hang, ” trong khi Gil Fronsdal dịch là “nơi ẩn núp” -- 
hiding place. Nói trong hang, còn có nghĩa là không thấy 
ảnh sáng của mặt trời trí tuệ. Xa lìa tham dục nơi đây có 
nghĩa là chớ nuối tiếc hoan lạc quả khứ, và chớ mong 
đợi niềm vui tương lai; còn có nghĩa là chớ tham gì trong 
cối này hay cối tương lai. 


Chính tham dục là vui với chạm xúc của sáu căn, là khởi 
tâm chấp răng có một cái tôi đã là, một cải tôi đang là và 
một cải tôi sẽ là. Do vậy, tham dục nơi đây còn có nghĩa 
là tham muốn cái cõi Hữu (hiện hữu) hoặc tham muốn 
cái cối Vô (phi hiện hữu) — becoming và nonbecoming 
(bhava và abhava). Đó là lý do tại sao ngài Trần Nhân 
Tông viết là “chớ dựng lập có, không” (hữu vô câu bất 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


lập). Đức Phật dạy trong kinh này rằng hãy tỉnh giác, 
chớ trụ vào bất cứ những gì thấy nghe, chở mong muốn 
øì trong hiện tại và tương lai. 


Đoạn cuối kinh này, Đức Phật dạy phải “hiểu tận tường 
các tưởng, các khái niệm ` (bản dịch Bodhi: having ƒully 
understood percepfions, bản dịch lronsdal ƒuly 
understanding concepfs; bản dịch MIHHS: the sage has 
known percepfion) — nơi đáy có nghĩa là tỉnh thức, nhận 
điện các tập khởi và biến diệt trong tâm. Nơi đáy là sự 
tỉnh thức (mindfulness) thường trực không đổi tượng, 
không thấy có tôi hay của tôi, không dính mắc gì dù có 
hay không, dù đã qua hay sẽ tới, dù thấy hay nghe, dù 
niệm khởi hay diệt. Ngắn gọn, là VÔ SỞ frụ. 

Tóm lược ý kinh: Tỉnh thức, lìa tham dục, chớ tiếc quá 
khứ, chớ vọng tương lai, không dính mắc gì ở thấy, nghe, 


chạm xúc, khởi tưởng... 


Kinh này gôm các bài kệ từ 772 tới 779. 


T12 

Người thích ân trong hang, chìm vào si mê đắm say 
sẽ thấy rất xa bờ tịch lặng. 

Tham dục thế giới này, không dễ gì xả buông. 


773-714 
Người vương vào ước muôn, bị buộc vào niêm vui của 
hiện hữu 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


sẽ không giải thoát nôi, vì không ai cứu được mình. 


Người nuối tiếc quá khứ, hay mong đợi tương lai 
người ưa tìm hoan lạc dù đã qua hay sẽ tới 

bám chặt vào tham dục, lo săn tìm niềm vui 
trong mê mờ và ích kỷ tăn tiện 


là đã rơi vào lôi gian nan 


Khi gặp khô đau, mới than thở: 
Minh sẽ là gì, khi mãn kiếp này. 


J7 

Do vậy ngay trong thế giới này, hãy tự rèn luyện 
với những gì mình biết là sai trái, 

chớ làm những điều sai trái 

Vì người trí nói, đời sống ngắn ngủi. 


776 

Ta thấy chúng sinh cõi này 

cựa quậy, tham muốn các cảnh giới của hiện hữu 
không thoát nỗi ước muốn tái sinh (Hữu) và ước muốn 
không tái sinh (Vô) 

Người thấp kém than khóc trước hàm răng tử thần. 


T77 
Hãy nhìn họ kìa 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


cựa quậy trong tài sản “những cái của tôi” 
như cá trong vũng nước cạn. 

Thấy như thế 

hãy sống với xa lìa “những cái của tôi” 

và chớ dính mắc những gì trong cõi hiện sinh. 


778 

Chớ tham muốn bắt cứ những gì ở cả hai phía (dù đã qua 
hay sẽ tới) 

hãy hiểu các xúc chạm của [sáu] căn 

hãy xa lìa tham muốn 

và không làm những gì sau này sẽ ân hận. 

Người trí không dính mắc vào những gì được thấy, được 
nghe. 


779 

Hiểu được tận tường các tưởng 

người trí có thể vượt qua trận lụt 

không vương vào tải sản “những cái của tôi” 
Gỡ bỏ mũi tên sầu khổ, sống tỉnh giác 


người trí không muôn gì trong cõi này hay cõi mai sau. 


Hết Kinh Sn 4.2 


13 


Sn 4.3 - DUTTHATTHAKA SUTTA: 
KINH VỀ TÀ KIÊN 


Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không 
năm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro 
Bhikkhu ghỉ chủ rằng đó là theo bản Pali của Thái Lan, 
Sri Lanka và PTS, nhưng bản Pali Miễn Điện viết khác, 
dịch ra Anh văn là “Ứ† này không có tự ngã, cũng không 
có cái đối nghịch lại tự ngã” (“He has no selƒf nor 
whafs opposed to self.”); nghĩa là, không gọi là ngã, 
cũng không gọi là phi-ngã. Trong khi đó, Bhikkhu Bodhi 
dịch thêm phân luận về chú giải kinh này, nói rằng với 
người đã buông bỏ 62 kiến giải, sẽ không còn thấy gì để 
năm giữ hay buông bỏ nữa. 

Trong Thiên sử Việt Nam, có ngài Tông Diễn (1640- 
1711), từng dạy: “Hữu vô câu bất lập, nhật cảnh bốn 
đương bô” (có và không đêu không lập, mặt trời trí tuệ 
sẽ lên cao). Ngắn gọn, không có gì để tranh cãi. Vì các 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


pháp duyên vào nhau để hiện ra nên gọi là có, nhưng 
cũng vì duyên vào nhau nên cũng gọi là không. Với 
người thấy rõ tánh duyên khởi hiển lộ trong các pháp, sẽ 
thấy không cân tranh cãi có/không, đúng/sai nữa. 

Kinh này cho biết, với người giữ giới, có khi chỉ tăng 
thêm ngã chấp. Vấn đê, là phải tịch lặng. 

Tóm lược ý kinh: Tâm vắng lặng, lìa tranh cãi, không 
thấy tự ngã nào đề khoe, lìa mọi quan kiến/giáo thuyết dù 
Có hay Không... 


Kinh này gôm các bài kệ từ 780 tới 787. 


780 

Một số người tranh cãi với tâm bắt thiện, 

một số người tranh cãi với tâm hướng về sự thật. 

Bậc hiền giả không tham dự các cuộc tranh cãi khởi lên, 
và do vậy, dù đi bất cứ nơi nảo cũng không bận tâm. 


781 
Làm sao một người vượt qua định kiến riêng của họ 
khi bị tâm tham dẫn đi, gắn chặt vào điều họ ưa thích 
rồi dẫn tới kết luận riêng của họ. 


Chỉ nên, biệt gì, thì nói nây. 


782 
Người trí nói rằng 


15 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 
bất kỳ ai không được hỏi tới 
lại tự khoe mình giữ giới kỹ và tu học giỏi 
chính là người không ra gì. 


783 

Người trí nói một tu sĩ cao thượng là khi 

sông bình an, tâm hoàn toàn vắng lặng 

không khoe gì răng tôi giỏi thế này thế kia 

đi đâu trong cõi này cũng không thấy có tự ngã. 


784 

Những người tìm lợi ích cá nhân 

với giáo lý bất tịnh do họ 

tự vẽ ra, giảng dạy và thờ phượng 

là đang dựa vào sự thỏa mãn có gốc rễ bất an. 


785 

Không dễ vượt qua sự chấp kiến: 

khi chọn một giáo thuyết xong, họ giữ chặt lây 
họ sẽ dựa vào ý kiến riêng đã có để 

chấp nhận hay bác bỏ một giáo thuyết. 


786 

Với người đã thanh tịnh, 

không định kiến nào khởi lên về bất cứ 

những øì là có hay không có (về hữu hay phi hữu) 


l6 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 
ở bắt cứ nơi đâu trong thế giới này. 
Đã xa lìa hư vọng và kiêu mạn, làm sao vị này 


có thê dính mặc nữa. Họ sông không dính mặc. 


T87 

Làm sao, và về những gì, 

những kẻ dính vào tranh cãi về các giáo thuyết 

có thê tranh cãi với người không dính mắc gì? 
Không nắm giữ bắt cứ gì, và không bác bỏ bắt cứ gì 
người ấy rũ bỏ bất kỳ cái nhìn nảo nơi đây. 


Hết Kinh Sn 4.3 


17 


Sn 4.4: SIDDHATTHAKA SUTTA 
KINH VỀ THANH TỊNH 


Niễm tin Ấn Độ cổ thời là, sự trong sạch có thể đạt được khi 
một người nhìn thấy, gặp gỡ hay thân cận một người trong 
sạch. Tương tự, họ tin rằng nghỉ lễ tôn giáo cũng có thể giúp 
họ trong sạch. Nghĩa là, tin sự thanh tịnh hay sức mạnh tâm 
linh có thể truyền trao qua việc thân cận hay nghỉ lễ Đức 
Phát nói rằng không hê có chuyện thanh tịnh hóa đạt được 
bằng thế giới ngoại xứ. 


Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm 
thế nào Người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy HỘI Vị 
Thượng nhân đã Thanh tịnh, và Đức Phật trả lời rằng không 
thể nào có ai tự thanh tịnh khi nhìn thấy một người thanh 
tịnh. Cũng không thể xa lìa khổ xuyên qua kiến thức, qua nghỉ 
lỄ tôn giáo, qua những gì được thấy nghe. Giải thoát chỉ tới, 
khi không năm giữ gì hết, khi buông bỏ tất cả khái niệm, khi 
rời tất cả kiến thức, khi rời tất cả quan kiễn (có/không, ưa 
/ghét) đối với những gì thấy nghe. 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Kinh này nêu lên niềm tin thường có: Thí dụ, chúng ta diện 
kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, và nghĩ rằng sự thanh tịnh có thể 
lây lan qua cải được thấy. Tương tự, chúng ta muốn là trong 
kiếp này sẽ gặp một vị Phật hiện ra, hoặc trong khi ngôi thiển 
hoặc trong giờ cận tử, để chúng ta được thanh tịnh hóa nhờ 
hình ảnh được nhìn thấy. Kinh này nói không ai có thể thanh 
tịnh hóa vì được nhìn, được gặp một người đã thanh tịnh. Kế 
tiếp, kinh nói, cũng không ai thanh tịnh nhờ cải đã được học 
(kiến thức, khái niệm, giới luật, nghỉ lỄ tôn giáo)... Đó là tư 
tưởng Thiên Tông Việt Nam, khi vị thầy bảo học trò hãy xé bỏ 
kinh sách, hãy rời chữ, hãy đọc kinh vô tự. Vì Đức Phát dạy, 
hãy sống cái hiện tiền. Chữ, khái niệm, kiến thức là cái của 
quá khứ nhối nhét. Khi tỉnh thức với cải hiện tiền đang đi 
đứng nằm ngôi, đang thấy nghe hay biết, sẽ nhận ra không có 
chữ nào hiện lên trong tâm, và còn gọi là Vô Niệm. 


Có thiên sư còn bảo học trò hãy chẻ tượng Phát làm củi. Tại 
sao? Bởi vì trong cải hiện tiền, nếu có hình ảnh Phật nào hiện 
lên trong tâm, nếu có khái niệm Phật nào được học nhân nghĩ 
tới, cái đó chỉ là những “khải niệm đã học về Phật” và là 
“cái đã biết,” mà học nhân đã gom góp, ghỉ nhớ trong quả 
khứ. Do vậy, Thiên Tông là sống với cải “tâm không biết, ” vì 
cái hiện tiền ở khoảnh khắc này không có khái niệm về Phật 
hay ma. 

Bài Kệ 790 nói rằng thiện và ác cũng đêu xa lìa, “Thiện và ác 
không còn dính mắc gì nữa với người đã buông bỏ hết, không 
côn tạo tác gì. ” 


Đọc kỹ Kinh Pháp Cú, chúng ta sẽ thấy Đức Phật: 


- nói trong Kệ Pháp Cú 39 rằng người đã buông bỏ cả thiện 
và ác thì không sợ hãi gì; 


19 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


- nói trong Kệ Pháp Cú 97 rằng người đã phá hủy các nhân 
duyên cho mọi pháp thiện và ác là người tôi thắng; 


- nói trong Kệ Pháp Cú 126 rằng người không trụ vào tất cả 
pháp thiện và ác thì thành tựu Niết Bàn; 


- nói trong Kệ Pháp Cú 267 rằng người đã ném bỏ hết mọi 
pháp thiện và ác thì được gọi là một vị sư; 


- và nói trong Kệ Pháp Cú 412 rằng người vượt qua sự trỏi 
buộc của mọi pháp thiện và ác thì được Phát gọi là một vị Bà 
La Môn. 


Ngôn ngữ vô sở trụ, siêu vượt thiện ác, cũng được Lục T: ổ 
Huệ Năng nói cụ thể trong Pháp Bảo Đàn Kinh -- bản Việt 
dịch của Minh Trực Thiển Sư, nơi phẩm Định Huệ, trích như 
Sau: 


“..Chự Thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trên truyền 
xuống, trước hết lập Không Niệm (Vô Niệm) làm tông, Không 
Tướng (Vô Tướng) làm thể, Không Trụ (Vô Trụ) làm gốc. 
Không niệm nghĩa là trong khi niệm, lòng không động niỆm. 
Không tướng nghĩa là đối với sắc tướng, lòng lìa sắc tướng. 
Không trụ có nghĩa là đối với các điều lành dữ, tốt xấu ở thế 
gian, cùng với kẻ thù, người thân, đối với lúc nghe các lời xúc 
phạm, châm chích, khinh khi, tranh đấu, Bồn tánh con người 
xem cả thảy như không không, chẳng nghĩ đến việc đên ơn trả 
oán. Trong niệm niệm lòng không nghĩ đến các cảnh mình đã 
gặp trước. Nếu niệm trước, niệm nay, niệm sau, niệm niệm 
nói tiếp nhau chẳng dứt, thì gọi là bị buộc ràng. Đối với các 
pháp, niệm niệm lòng không trụ vào đâu thì khỏi bị buộc 
ràng. Ây là lấy Không Trụ làm Gốc... ” 


20 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Tóm lược ý kinh: Giải thoát không tới vì cái được nhìn, được 
nghe, được học. Giải thoát là vô sở trụ, là người xa lìa mọi 
khái niệm, mọi kiến thức, mọi nghỉ lễ... là người không tạo 
tác gì, người buông bỏ hết, kế cả tâm buông bỏ. 


Kinh này gầm các bài kệ từ 788 tới 795. 


788 

[Bà la môn nói:] 

Nơi đây, tôi thấy một người thanh tịnh, bậc Thượng nhân, 
người xa lìa tât cả bệnh. 

Tôi sẽ được thanh tịnh hóa nhờ những gì được thấy. 


[Đức Phật:| 

Được thuyết phục như thế và rồi xem đó là cao nhất 
người ta rơi vào lưới kiến thức đó 

trong khi trầm tư về sự thanh tịnh. 


789 

Nếu người ta được thanh tịnh hóa nhờ những gì được thấy 
hay nếu có ai tin sẽ thoát khổ nhờ kiến thức 

nghĩa là họ nghĩ sẽ được thanh tịnh hóa nhờ cái gì khác. 
Sẽ sai lầm khi nghĩ như thế, khi tin như thế. 


790 
Một người phạm hạnh không nói răng thanh tịnh sẽ có 
vì dựa vào gì khác, hay vì dựa vào thấy nghe chạm xúc 


21 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


hay vì dựa vào giới luật hay nghi lễ tôn giáo 
Thiện và ác không còn dính mắc gì nữa với 


người đã buông bỏ hết, không còn tạo tác gì. 


79] 

Những người buông bỏ cái nảy lại chụp giữ cái kia, 

cứ chạy mãi theo tham ái, họ không thoát nồi 

Họ buông bỏ, rồi họ chụp nắm 

y hệt như một con khi, buông cành này để chụp cành kia. 


792 

Ai vin vào khái niệm, gìn giữ nghi lễ tôn giáo 

sẽ cứ trôi nổi thăng trầm mãi. 

Ai chứng ngộ Pháp ấn [khổ, vô thường, vô ngã] với trí tuệ 


sẽ không còn trôi nôi thăng trâm nữa. 


793 

Người trí sẽ không kình chống với những gì 
được thấy, nghe, chạm xúc, cảm thọ 

Thế giới này làm sao nói gì về người như thế 
họ đi trong đời này, nhưng đã lìa ba cõi rồi. 


794 

Không đưa ra quan kiến hay lập trường nào, cũng không 
ưa/ghét gì 

người trí cũng không cho [cái gì] là thanh tịnh tối thượng 

Họ đã buông xả tâm tham ái trước giờ vẫn trói buộc 


và không còn ước muôn bât cứ gì trong cõi này. 


22 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


795 

Với bậc Phạm hạnh đã vượt qua mọi biên giới 

người đã biết và thấy -- thấy không có gì để năm giữ 

thấy không có gì để mê đắm, cũng thấy không có gì để xả ly 
và thấy không có gì nơi đây đề nắm giữ là tối thượng. 


Hết Kinh Sn 4.4 


23 


Sn 4.5 - PARAMATTHAKA SUTTA 
KINH VỀ TÔI THƯỢNG 


Kinh này nói rằng những ai tự cho mình đã có được tâm cao 
nhất của cái nhìn (một trí kiến, một quan kiến, một lập 
trường, một giải thích [về vũ trụ và con người...]) và cho là 
thấp kém tất cả các quan kiến khác — người đó còn rơi vào 
tranh cãi, còn thấy có “tôi” (ngã) và “của tôi” (ngã sở), còn 
năm giữ những gì được thấy nghe hay biẾt. 


Người trí sẽ không còn giữ kiến nào về thể giới này, do vậy 
không vin vào kiến thức, không vin vào giới cắm và không vin 
vào nghỉ lễ tôn giáo, xa lìa ngã và ngã sở và cũng không tự 
thấy mình cao thượng hơn hay thấp kém hơn ai, và cũng 
không thấy mình ngang hàng với ai. Người trí buông bỏ hết 
tắt cả, với tâm vô sở trụ buông bỏ cả kiến thức (vì kiến thức 
là cái hôm qua đã học, không phải cải hiện tiền sinh động 
từng khoảnh khắc), không còn dính gì tới có/không, không 
dinh gì thể giới này hay thế giới sau, không dàn dựng giáo 
thuyết nào và giới cắm nào. Người này là bậc Như Thị (is one 


24 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 
who ¡is Thus). 


Kinh này nói y hệt như Bát Nhã. Ngôn phong kinh cũng y hệt 
như các vị sự trong Thiên Tông (kiểu: gặp Phật thì hãy giết 
Phật, gặp ma thì hãy giết ma). 


Trong bài Kệ 802, có lời dạy Vô Niệm y hệt như lời Lục Tổ 
Huệ Năng. 


Hai dòng đâu bài Kệ 802, bản Anh dịch của Gi1 Fronsdal 
viết: Here, one does not conceive the sÏightest concepÐ/ In 
regard to what is seen, heard, or thought (Nơi đây, người đó 
[trong tâm] không khởi lên một khái niệm nhỏ nào/ đối với 
những cái được thấy, nghe, tư lường). 


Bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi viết: Not even a subile 
nofion is ƒormulated by hữm/ about what ¡is seen, heard, or 
sensed here (Không có ngay cả một niệm vì tế nào hình thành 
[trong tâm] người đó/ về những cải được thấy, nghe, nhận 
biết). 

Bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu viết: 

802. Đối vị ấy ở đây, 

Những gì được thấy nghe, 


Được cảm thọ tưởng đến, 
Chủút suy tưởng cũng không... 


Riêng bài Kệ 803 trong kinh Sn 4.5, bản Anh dịch của sư 
Bhamte Varado viết rằng người trí cũng buông bỏ cả lời Đức 
Phát dạy, trích: 


25 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


He does not concoct religious teachings, 
Nor does he blindly ƒollow them. 
He does not hold on even to the Buddha s teachings. 


Dịch: 


Người đó không dựng lập lời dạy tôn giáo nào 
Cũng không mù quáng theo chúng 
Người đó cũng không bám giữ lời dạy của Đức Phát. 


Chỗ này cần suy nghĩ: tại sao Đức Phật nói là chớ nên giữ 
gìn cái nhìn (view, quan kiến, lập trường) nào, kể cả giới luật 
và lời dạy Đức Phật? Thứ nhất, nên tự nhắc là, trong khi 
chưa qua sông, chớ nên rời bỏ bè pháp. Thứ nhì, nếu lời dạy 
(về giới luật, về kinh điển) của Đức Phật chỉ còn là ký ức của 
những cái hôm qua đề chúng ta phải giữ gìn, có nghĩa là tức 
khắc chúng ta mất cái hiện tiền của hôm nay và do vậy 
[người sống với hiện tại] nên rời bỏ ký ức hôm qua đó. Thải 
độ này được Thiên sư Pháp Loa (1284 - 1330), tức vị Tổ thứ 
hai của Thiên phái Trúc Lâm tại Việt Nam, nói rằng phải 
sống với tâm thức làm sao để mỗi lân nói lên đêu mỗi lần 
mới, kế cả khi nhắc lại lời kinh, ý tổ. Muốn lìa “cải tâm hôm 
qua” có nghĩa là, như ngài Pháp Loa dạy, phải sống với một 
vị “Phật vốn tâm không.” Nghĩa là, buông bỏ hết cả thân 
tâm, và do vậy khi cầm tới bất kỳ pháp nào, tất cả đêu trở 
thành mới tỉnh khôi. Nghĩa là, Thiên tập chính là người sống 
với sơ tâm (beginner' mỉnd) — như lời dạy của Thiên sư Đạo 
Nguyên (1200-1253, Nhật Bản). Sơ tâm như thế, ngôi thiển, 
tụng kinh và giữ giới mới thực là sống cải hiện tiễn. 


Tóm lược ý kinh: Buông tất cả, kế cả tâm buông bỏ. Tâm vô 


26 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


niệm trong mọi thời thấy nghe hay biết. Sống với Như Thị 
[của cải hiện tiên]. 


Kinh này gầm các bài kệ từ 796 tới 803. 


796 

Nếu có ai chọn một cái nhìn [quan kiến, quan điểm] nào, 
cho răng cái nhìn đó là tối thượng trên thế giới 

và nói răng tất cả cái nhìn khác là thấp kém — 


như thế, người đó chưa thoát khỏi tranh cãi. 


797 

Trong bất cứ những gì người đó thấy lợi ích 
trong cái được thấy, được nghe, được nhận biết 
hay trong giới luật và nghi lễ tôn giáo 

và do vậy người đó năm giữ cái nhìn đó 

rồi thấy tất cả các cái nhìn khác là thấp kém. 


798 

Người trí gọi như thế là bị trói buộc khi dựa vào cái nhìn này 
và xem các cái nhìn khác là thâp kém 

do vậy, một tu sĩ không nên dựa vào những gì thấy nghe hay 
biệt 

cũng không dựa vào giới luật và nghi lễ tôn giáo. 

799 

Và do vậy người đó không giữ cái nhìn nào trong thế giới này 


[mà cái nhìn đó] dựa vào kiến thức, giới luật, nghi lễ tôn giáo 


27 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


cũng không tự thấy mình cao hơn hay thấp hơn 
hay ngang băng với bắt kỳ ai. 


S00 

Rời tất cả các lập trường, không năm giữ gì hết 
không dựa vào kiến thức 

không về phe nào trong các tranh cãi, chia rẽ 
cũng không lui về giữ bất kỳ cái nhìn nào. 


S01 

Người trí không nghiêng về bất kỳ phía nào 

dù về hữu hay phi hữu (có/không), dù cõi này hay cõi sau 
Không có gì để năm giữ, bấu víu trong 

tất cả các giáo thuyết người này đã học và suy tính 


802 

Trong những cái được thấy, nghe, nhận biết 

chớ đề một niệm vi tế nào khởi trong tâm 

Với người không nằm giữ một kiến nào như thế 
làm sao có aI trong thế giới này xếp loại được vị đó. 


803 

Vị đó không dựng lập, thiên về, 

không nắm giữ giáo thuyết nào 

không bị dẫn dắt bởi giới luật hay nghi lễ tôn giáo 

Sống với Như Thị [is Thus] vị đó qua bờ, không lùi lại. 
Hết Kinh Sn 4.5 


28 


Sn 4.6 ~ JARA SUTTA 
KINH VỀ TUỔI GIÀ 


Kinh này nói về cải chết, vô thường, mất mát... Kinh này 
không nói về vô ngã, nhưng nói rằng phải xa la “cái của 
tôi, ” và khuyên nên rời bỏ đời sống thể tục để sống tịch tịnh. 
Bài Kệ 813 cuối kinh dạy rằng “chớ suy nghĩ tư lường” — 
hiểu là chớ khởi niệm, chớ biện biệt... Đây cũng là tr tưởng 
Thiên Tông của Lục Tổ Huệ Năng. 


Hai câu đâu bài Kệ 813 trong bản Ảnh dịch của Bhikkhu 
Bodlhi viết: One cleansed does not thereby conceive / things 
seen, heard, or sensed (Người thanh tịnh do vậy không khởi 
niệm tư lường về những gì được thấy, được nghe, hay được 
nhận biết). 


Trong bản Anh dịch của Mills viết: Certainly the wise do not 
conceive /“upon the seen, the heard, and cognized (Hiển nhiên 
là người trí không khởi niệm tư lường với những gì được 
thấy, được nghe, hay được nhận biết). 


Để làm sáng tỏ yếu chỉ Vô Niệm, chúng ta có thể dẫn lời Lục 


29 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, bản Việt dịch của 
T hây Thích Duy Lực dịch, Phẩm Bát Nhã Thứ Hai, trích: 


“Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm 
trước gọi là VÔ NIỆM, dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dinh 
mắc ở khắp nơi, hễ sạch được bồn tâm, khiến lục thức ra cửa 
lục căn, đối với lục trần mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại 
tự do, ứng dụng vô ngại tức là BẮT NHÀ TAM MUỘI, tự tại 
giải thoát, gọi là hạnh VÔ NIỆM. Chứ chẳng phải như người 
lầm tưởng cho là trăm điễu chẳng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệt, ấy 
là pháp trỏi buộc, tức là biên kiến. Thiện tri thức, kẻ ngộ 
pháp VÔ NIỆM thông đạt vạn pháp, ngộ pháp VÔ NIỆM thấy 
được cảnh giới chư Phát, ngộ pháp VÔ NIỆM được đến địa 
vị Phật. Thiện tri thức, nếu người đời sau ngộ được pháp này, 
đem pháp môn đốn giáo này với những người động một 
chánh kiến chánh hạnh phát nguyện cùng tu, như cúng dường 
Phật mà suốt đời chẳng thối lui, người ấy nhất định được vào 
Thánh vị. ” 

Tóm lược ý kinh: Đời sống ngắn ngủi, chớ hê có gì là “cải 
của tôi.” Hãy rời bỏ đời thể tục. Chớ khởi niệm suy nghĩ tư 
lường. Hãy sống trong tịch tịnh. 


Kinh này gầm các bài kệ từ 804 tới 813. 


S04 

Đời sống này thực sự ngắn ngủi — 
chưa tới 100 năm, ngươi sẽ chết 
và nêu sống thọ hơn 

ngươi lúc đó sẽ chết vì tuổi già 


30 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


S05 

Người ta sầu khổ vì những cái “của tôi” 

-- không tải sản nào là thường còn. 

Vì thấy những ly tan, không gì là “của tôi” 
ngươi chớ nên sống đời thế tục. 


S06 

Tất cả những gì người ta nhận là “của tôi” 
đều bị rời bỏ trong cái chết. 

Biết như thế, người trí không nên 


sông ích kỷ với những gì cho là “của tôi.” 


S07 

Y hệt, khi thức tỉnh, người ta không thấy 
những gì đã gặp trong mơ 

do vậy, sẽ không thấy được người thân thương 
khi họ đã chết và đã mãn phần. 


§08 

Người ta bây giờ được thấy và nghe 
và được gọi bằng tên 

nhưng khi họ chết 

chỉ còn tên gọi là được nhắc tới. 


809 

Những người tham giữ những “cái của tôi” 
sẽ sống với sầu khổ, tuyệt vọng và tham đắm 
Do vậy người trí rời bỏ các tài sản 


31 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


để sống trong cái thấy tịch tịnh an bình. 


S10 

Với một nhà sư sống với tâm không dính mắc 
chỉ có một chỗ ngồi vắng lặng 

người ta thấy rằng vị này 

sẽ không còn một cõi nào để tới nữa. 


SII 

Người trí không nương tựa vào bắt kỳ gì 

không thấy gì để trân quý hay ghét bỏ 

Sâu khổ và tham đắm không dính vào người này 
hệt như nước không dính vào chiếc lá. 


812 

Như giọt nước trên lá sen 

như nước không dính vào bông sen 
những gì được thấy, nghe, nhận biết 
không dính mắc gì vào người trí. 


S13 

Người thanh tịnh không khởi niệm tư lường 

về những gì được thấy, nghe, nhận biết 

cũng không muốn tìm thanh tịnh qua bất kỳ cách nào 
vì đã không còn gì để tham đắm hay ghét bỏ. 


Hết Kinh Sn 4.6 


32 


Šn 4.7 — TISSAMETTEYYA SUTTA 
KINH DẠY TISSA METTEYYA 


Trong kinh này, ngài Tissa Meteyya hỏi Đức Phật về nguy 
hiểm của tình dục. Đức Phật nói rằng hạnh cao quỷ là sống 
đời độc thán, tự rèn luyện trong cô tịch. Nhưng cũng chớ bao 
giờ tự xem mình hơn người, dù đã xa lìa ái dục, dù đã vào 
được bậc cao quỷ. 

Người đã vượt trận lụt, đã qua bờ kia, là người sống với tự 
do. Trong bài Kệ 823, cuối kinh này, nói về người qua bờ kia 
là người đã giải thoát — Fronsdal dịch là: living free (sống tự 
do); Bhikkhu Bodhi dịch là lives void (sống cái rỗng rang 
Không Tĩnh) — từ chữ riHa, có nghĩa là tự do, còn hàm nghĩa 
rồng rang, hay là không chứa đựng gì nữa. 

Chúng ta nhận thấy rằng Thiên Tông thường nhấn mạnh về 
đốn ngộ được Túnh Không. Tất cả các công cụ của Thiển 
Tông đêu nhấn mạnh rằng không cần niệm gì hết, dù là niệm 
Phật hay niệm Pháp hay niệm Tăng, cũng không cân niệm 
Thân Thọ Tâm Pháp gì hết, vì cho rằng đó là pháp phương 


33 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


tiện. Thiên Tông muốn rằng học nhân phải thấy ngay Đương 
Thể Tức Không, thì tắt cả lậu hoặc sẽ vắng lặng và từ từ biến 
mát. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Cơ Duyên, bản dịch của Thây 
Thích Thanh Từ, có đoạn ngài Huệ Năng dạy ngài Trí Thông, 
trích: 

“Tang Trí Thông: người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, 
ban đâu xem kinh Lăng-già đến hơn một ngàn lần nhưng 
không hiểu được Tam thân Tử trí, đến lễ Tổ câu giải nghĩa 
này. Tô bảo: “Ba thân là Thanh tịnh Pháp Thân, đó là tánh 
của ông, Viên mãn Báo thân là trí của ông, Thiên bá ức Hóa 
thân là hạnh của ông vậy. Nếu lìa bản tánh riêng nói ba thân 
tức goi có thân mà không trí, nếu ngộ được ba thân không có 


#3 Lê 


tự tánh tức là rõ bốn trí Bồ-đê. 


Tóm lược ý kinh: hãy sống hạnh độc thân, cô tịch, rỗng rang 
Không tính. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 814 tới 823. 


814 
(Tissa nói) 

Xin Ngài hãy giải thích về nguy hiểm 

đối với người vui thú dục tình. 

Nghe lời giảng pháp của Ngài xong 

chúng tôi sẽ về nơi cô tịch để y pháp phụng hành. 


34 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


815 

(Đức Phật đáp) 

Người bị lôi cuốn vào tình dục, 

sẽ bỏ quên chánh pháp 

sẽ hành pháp saI trái 

không có gì cao quý nơi người đó. 


S16 

Với người đã từng sống độc thân 

bây giờ vui thú tình dục 

y hệt như cỗ xe chệch hướng 

bị gọi trong thế gian này là kẻ thấp kém. 


§17 

Bắt cứ lời khen hay danh tiếng mà người đó 
từng có đều chắc chắn sẽ tan biến 

Thấy như thế, hãy tự rèn luyện 

rời bỏ tình dục. 


818 

Ngập tràn với ý nghĩ về tình dục 
người đó bị nung nấu trong khổ sở 
Khi nghe có ai khác bị rầy la 
người đó cũng tự thấy xấu hồ. 


S19 
Khi bị người khác chỉ trích 
người này đưa ra binh khí đáp trả 


35 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


dựng rào che chắn [để biện hộ] 


như thê lại lún sâu vào saI trải. 


820 

Từng nổi tiếng là bậc trí tuệ 

người quyết tâm sống hạnh độc thân 
sau đó lại rơi vào tình dục 

sẽ bị gọi là một gã khờ nhiễm ô. 


821 

Biết nguy hiểm như thế 

người trí -- từ khởi đầu, cho tới về sau — 
kiên tâm sống hạnh độc thân 

không để rơi vào tình dục. 


822 

Do vậy, hãy tự rèn luyện trong cô tịch 

đó là hạnh tối thắng trong những bậc cao quý 
cũng chớ vì thế tự xem mình tối thắng 

như thế mới là gần bên Niết bàn. 


823 

Kẻ bị trói trong lưới dục ganh ty 
vì người trí đã xa lìa dục lạc 

đã sống với rỗng rang [trong tâm] 
đã vượt thắng trận lụt, qua bờ kia. 


Hết Kinh Sn 4.7 


36 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


37 


Š$n 4.8 — PASURA SUTTA 
KINH PASURA -- CHỚ TRANH CÃI 


Kinh này là lời Đức Phật nói với Pasura, một du sĩ nổi tiếng 
về biện luận đã tới tìm gặp Đúc Phát đề tranh luận về giáo 
thuyết. Đức Phát chỉ trích thói quen tranh cãi, biện luận, kiểu 
tự cho giáo thuyết mình là tối thắng và xem thường pháp của 
người khác. Thêm nữa, Đức Phật nói rằng Ngài là bậc Thuần 
Tịnh, không nắm giữ một quan điểm (quan kiến, lập trường, 
giáo thuyết) nào như là tối thượng, và do vậy không thấy có 
gì để tranh cãi. 

Vê mặt đời, có khi tranh cãi là hoàn cảnh cần thiết. Nhưng về 
mặt đạo, tranh cãi là còn vướng vào dục, còn kẹt vào 
nhân/ngã. Lời Đức Phát trong Kinh MN T8, bản dịch của HT 
Thích Minh Cháu, trích: 

“Có vị Gậy cẩm tay (Dandapani) Sakka (Thích-ca), kéo bộ 
khắp nơi, ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lám, đi sâu vào 
ngôi rừng, đến tại Beluvalatthika chỗ Thế Tôn ở, khi đến 
xong nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng 
một bên, dựa trên cây gậy, đứng một bên. Gậy cẩm tay Sakka 


348 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


nói với Thế Tôn: “Sa-môn có quan điểm thể nào, giảng thuyết 
những gì?” 

“Này Hiển giả, theo lời dạy của Ta, trong thể giới với chư 
Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bả-la- 
môn, chư Thiên và loài Người, không có tranh luận một di ở 
đời; các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà-la-môn sống không bị 
dục triển phược, không có nghỉ ngờ do dự, với mọi hối quá 
đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiển 
giả, như vậy là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta giảng 
dạy. ˆ... 

Tóm lược ý kinh: Chớ tranh cãi. Hãy sống không đối thủ. 
Chớ nắm giữ quan điểm nào như là tối thượng. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 824 tới 834. 


S24 

Họ nói: “Chỉ có thanh tịnh trong pháp của chúng tôi” 
và nói răng pháp của người khác không thanh tịnh. 
Họ nói những gì họ nương tựa là tốt nhất 


và bám vảo các sự thật riêng của họ. 


825 

Họ ưa tranh cãi, lao người vào các hội chúng 

từng cặp tranh cãi, gọi người khác là kẻ khờ 

Họ khăng định lý luận dựa vào niềm tin khác nhau 
muốn được ca ngợi, họ tự cho là thiện nghệ. 


S26 
Tranh cãi giữa hội chúng 
lo sợ thua, họ chỉ muốn lời khen 


39 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Khi bị chât vân, họ cảm thây mât mặt 
bực đọc, họ soi mói lỗi của đôi thủ. 


827 

Khi lý luận của người này bị cho là kém 
và khi các trọng tài bác bỏ lý luận đó 

họ sẽ sâu khô, than thở 


tự rên rỉ: “Đôi thủ hơn mình rôi.” 


828 

Khởi lên tranh cãi giữa các du sĩ 
sẽ gây ra cả vui thắng, buồn thua 
Do vậy, chớ nên tham dự tranh cãi 
không lợi ích gì trong các lời khen. 


829 

Khi được khen giữa hội chúng 
vì đưa ra lý thuyết lôi cuốn 

họ vui cười, tăng thêm kiêu mạn 


vì đạt được như ước vọng. 


s30 

Trong khi kiêu căng làm nền cho sầu khô 

họ vẫn nói với tự hào, kiêu mạn 

Thấy như thế, chớ nên tranh cãi 

Người trí nói, thanh tịnh không tới vì tranh cãi. 


40 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


831 

Như một võ sĩ được hoảng g1a nuôi ăn 

phóng tìm đối thủ, gầm rống lên 

chạy tới, tìm nơi tác chiến 

Nhưng nơi đây, trước giờ, không kình đấu gì đâu. 


832 

Khi nắm một quan điểm và tranh cãi, 

họ tuyên bó, “Riêng thuyết này là đúng.” 
Hãy trả lời họ rằng, “Sẽ không có ai nơi đây 
bước ra tranh cãi với ngươi đâu.” 


833 

Này Pasura, đối thủ nào ngươi sẽ có từ 

những người sống không đối thủ 

những người không lấy quan điểm này chống quan điểm khác 
những người không nắm giữ gì gọi là tối thượng? 


834 

Bây giờ ngươi đã tới đây, trong tâm ngươi 
suy nghĩ và biện giải nhiều quan điểm 

Ngươi đang trực diện với một bậc Thuần Tịnh 
do vậy, ngươi không thê thành công. 


Hết Kinh Sn 4.8 


4I1 


Sn 4.9 ~ MAGANDIYA SUTTA 
KINH VỀ KHÔNG GIỮ QUAN ĐIỂM NÀO 


Duyên khởi kinh này, theo chủ giải, là do ông Magandiya ngỏ 
ý muốn gả cô con gái xinh đẹp cho Đức Phật. Trong bài Kệ 
835 đâu kinh, Bhikkhu Bodhi không dịch ba chữ Tanha, AraH, 
Raga và ghi chú rằng đó là tên ba cô con gái của Mara; các 
bản của Bhante Varado, của Muller & Fausboll cũng làm 
như Bodhi. Trong khi đó, bản của Fronsdal dịch là craving 
(ham), aversion (sân), lust (sắc dục); các bản của 
Thamissaro Bhikkhu, Khantipalo, Pannobhasa Bhikkhu dịch 
bằng các chữ trơng đương. 


Đức Phật nói trong bài Kệ 839 rằng thanh tịnh (hiểu là giải 
thoát) không thể tới từ quan điểm (kiển, giáo thuyết), từ việc 
học (cải ngoài tâm mình), từ kiến thức (cái biết của quá khú), 
từ giới luật, từ nghỉ thức tôn giáo. 


Đức Phật cũng trong bài kệ đó, nói giải thoát cũng không 
phải là khi bác bỏ giáo thuyết, bỏ việc học, bỏ kiến thức, bỏ 
giới luật, bỏ nghỉ thức tôn giáo. 


42 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Điểm quan trọng không phải là học hay không học, không 
phải là giữ giới hay phả giới, không phải là tụng kinh hay 
không tụng kinh, không phải là nắm giữ Pháp Phật hay rời bỏ 
Pháp Phật... Mà là không nắm giữ gì (vô sở trụ). 


Khi nghe Đức Phật dạy như đoạn trên, Magandiya nói rằng 
ông có cảm giác lời Đức Phật dạy là hoàn toàn rồi bởi (bản 
dịch Bodhi: uiterly confised), ngốc nghếch (bản Fronsdal: 
ƒfoolish), rất mờ ảo (bản Khamtipalo: very deluded)... Nghĩa 
là, nói theo Thiên Tông, một khi tay hoa chuyển, tử chúng đều 
ở mịt. 

Ngôn phong bài này y hệt nhự Long Thọ trong Trung Luận. 
Nghĩa là, Đức Phát nói, ta không một pháp dạy cho người. 
Tuy nhiên, phải tin sâu nhân quả, để không bao giờ làm gì sai 
trải. 


Đặc biệt, lời Đức Phật nói ở câu đâu trong bài Kệ 47 gợi 
nhớ pháp tu vô niệm của Thiên Tông, khi dạy là phải xa lìa 
tưởng. Tưởng là khởi đâu, trước khi dẫn tới niệm (xin mời 
xem phân tích chỉ tiết ở Kinh Sn 5.13 trong Phẩm Qua Bờ 
Bên Kia). 


-- Cẩm đầu bài Kệ 847 ở bản Khamtipalo dịch là: For one 
detached from percepftion, there exisf no fies. 


-- Bản Thanissaro: For one đispassiondafe toward percepfion, 
there qre no ties. 


-- Bản Bodlhi: For one detached from percepfion, there are no 
kHofs. 


-- Bản Fronsdal: Someone ƒreed from concepfts has no ties. 


43 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


-- Bản HT Minh Châu: Người không ưa thích tưởng, không 
CÓ bị trói buộc. 

-- Nơi đáy, sẽ dịch là: Với người đã xa lìa tưởng, sẽ không 
côn gì trói buộc 

Tóm lược ý kinh: Lìa ái dục, bỏ tranh cãi. Không nắm giữ 
một pháp nào. Y hệt như người lên tới đầu sào trăm trượng 
và bước thêm một bước vào chô không gì nương tựa. 


Kinh này gầm các bài kệ từ 835 tới 847. 


S35 

(Đức Phật nói) 

Đã thấy Tham, Sân, và Sắc Dục 

ta không ham muốn tình dục chút nảo. 

Cái thân gì đây — đầy những nước tiêu và phân — 
ta không muốn, ngay cả đưa bàn chân ta chạm tới. 


S36 

(Magandiya nói) 

Nếu Ngài không muốn viên ngọc như thế này, 
một thiếu nữ được nhiều quân vương thèm muốn, 
xin cho biết Ngài thuyết giảng gì về quan điểm, 


giới luật, nghi lễ tôn giáo, nếp sống, muốn tái sinh về đâu. 
837 
(Đức Phật nói) 


Xem các giáo thuyêt người ta nắm g1ữ, 


44 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


ta không thuyết một pháp nào cho đời năm giữ 
Nhìn vào các quan điểm, ta không nắm giữ gì (vô sở trụ) 
Khảo sát, ta nhìn thấy bình an nội tâm. 


838 

(Magandiya nói) 

Ngài nói về không nắm giữ gì (về vô sở trụ) 
với những thuyết đã được dựng lập 

Nhưng bình an nội tâm có nghĩa là gì? 

Làm sao người trí có thể tuyên thuyết nó? 


S39 

(Đức Phật nói với Magandiya) 

Ta nói rằng thanh tịnh không thể tới từ quan điểm, 

học hỏi, kiến thức, giới luật, và nghi lễ tôn giáo; 

cũng không thê tới từ thiếu văng quan điểm, 

học hỏi, kiến thức, giới luật, và nghi lễ tôn giáo. 

Nhưng chỉ là khi buông xả hết, khi không nắm giữ gì hết, 
thì sẽ bình an (không dựa vào đâu), không còn muốn sanh 
hữu nữa. 


S40 

(Magandiya nói) 

Nếu thanh tịnh không tới từ quan điểm, việc học, 

kiến thức, giới luật, nghi lễ tôn giáo 

mà cũng không phải không quan điểm, không việc học, 
không kiến thức, không giới luật, không nghỉ lễ tôn giáo 
Tôi nghĩ đó là lời dạy rất mực rối bời; 


45 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


một số người dựa vào quan điểm (giáo thuyết) để tịnh hóa. 


841 

(Đức Phật nói) 
Ngươi hỏi liên tục là dựa vào các quan điểm của ngươi 
và thấy rồi bời vì chính do các thứ do người năm giữ 
Ngươi không nhận ra một chút ý nảo ta nói 

do vậy ngươi thấy rất mực rối bời. 


S42 

Khi có ai suy nghĩ rằng họ ngang bằng, cao hơn, hay thấp hơn 
là tự họ rơi vào tranh cãi. 

Với người không lay động về 3 xếp loại đó 

sẽ không suy nghĩ gì về ngang bằng hay cao hơn. 


843 

Tại sao người Phạm hạnh đó nói “cái này đúng”? 
hay là với ai, người này cãi rằng “cái này sai”? 

Đã không thấy cả “bằng nhau' và “không bằng nhau” 
VỚI ai mà người này còn tranh cãi nữa? 


S44 

Đã xuất gia, làm người du sĩ không nhà 
không thân cận với dân làng nảo 

xa lia ái dục, không ưa thích mong đợi gì 
Bậc trí sẽ không tranh cãi gì với aI. 


46 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


S45 

Không dính mắc, vị đó lang thang trong thế giới này 

bậc long tượng đó không nắm giữ và cũng không tranh cãi gì 
hệt như bông sen mọc lên trong nước 

không nhiễm cả nước lẫn bùn 

như thế, vị này bênh vực hòa bình, xa lìa tham, 


không nhiễm gì với lạc thọ và thế giới này. 


§46 

Không vì có quan điểm hay vì có ý kiến gì 

mà bậc trí tuệ trở nên kiêu hãnh 

vì vị này không thấy cái gì là “của tôi” nữa. 

Không bị nghiệp và kiến thức (cái đã học) dẫn đi nữa, 
vị này sẽ không bị kéo về bất kỳ chỗ nào nữa. 


S47 

Với người đã xa lìa tưởng, sẽ không còn gì trói buộc 

Với người giải thoát bởi trí tuệ sẽ không lầm lạc hư ảo nữa. 
Với người năm giữ các tưởng và quan điểm 

họ sẽ xô xát tranh cãi khi đi trong thế giới này. 


Hết Kinh Sn 4.9 


47 


Šn 4.10 - PURABHEDA SUTTA 
KINH TRƯỚC KHI THÂN TAN RÃ 


Nói thân tan rã, là nói về sự chết hay khi hấp hồi. Kinh khởi 
đâu với một người hỏi Đức Phật rằng phải nhìn thấy gì (kiến) 
và giữ giới (sila) như thể nào để được bình an — người bình 
an còn gọi là người tôi thắng. Luận thư đời sau (theo bản 
dịch của Bhikkhu Bodhi) giải thích rằng duyên khởi kinh là 
do Đức Phật nhận thấy một số chư thiên trong hội chúng khởi 
tâm thắc mắc, “Nên làm gì trước khi thân này tan rã?” Đức 
Phật mới dùng thân thông tạo ra hình ảnh một vị Phát đi 
cùng với 1,250 tỳ khưu tụ hội trên không trung, và Đức Phát 
Thích Ca dùng thân thông để vị Phật (trên không, do thần 
thông tạo ra) đặt cấu hỏi để Ngài nói bài kinh này. VỊ Phát 
trên không đó được ngài Bodhi dịch là “a mind-created 
buddha” — nghĩa là, một vị “hóa Phật do tâm tạo” hay 
“huyễn Phật do tâm tạo” bỗng hiện trên bẫu trời và nêu câu 
hỏi cho Đức Phật Thích Ca trả lời, thuyết kinh. Phải chăng 
hình ảnh hóa Phát này là một Đức Phật 4 Di Đà hay một 
Đức Phát Dược Sư? 


48 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Kinh này đặc biệt, hầu hết, không dạy là phải làm gì. Mà tập 
trung dạy là không, dạy là chớ, dạy là đừng. Nghe văn phong, 
có thể nghĩ tới Bát Nhã. Vì có vẻ như làm gì cũng sai, và 
không làm bắt cứ gì mới là đúng. Duy có lời Đức Phật dạy: 
luôn luôn tịch lặng và tỉnh thức. Tức là chỉ và quán, quán 
bình. Đây cũng là chỗ để suy nghĩ, bởi vì rất nhiều nhà sư và 
học giả thế giới từ thế kỷ 19 tới giờ nhắn mạnh vào quán 
(vipassana) hơn là chỉ (samatha). Đức Phát còn gọi người 
giải thoát là người Bình An, có vẻ nhấn mạnh yếu tố tịch tĩnh 
hơn là quản chiếu. 

Đối chiếu, cũng sẽ thấy rất nhiễu lời dạy của Thiên Tông 
trong này. Kinh Sn 4.10 tuy ngắn, nhưng gói trọn nhiều lời 
dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông, Huệ Năng, 
Lâm TẾ, Dogen, Hakuin... Nếu tóm gọn một lời, theo Thiên 
Tông sẽ là: Tỉnh tỉnh lặng lặng sống với tâm không biết. 
Cũng là Tâm vô tâm; kinh này gọi là không nương tựa gì, dù 
là nương tựa giáo thuyết. Thậm chí, Đức Phật nhắn mạnh, 
hãy xa lìa tất cả kiến. Trong khi Thiên Tông gọi là Thấy 
Tánh (Tánh Không, côn gọi là Thực Tướng Vô Tướng, hay Y 
Tha Tánh Duyên Khởi), trong kinh này Đức Phát gọi là nhận 
ra Pháp. 

Ý đó, ghi trong bài Kệ 856, y hệt như trong Kinh Kim Cang, 
bản dịch Bodlhi: 

He has no dependences — having known the Dhamma, he ¡s 
independer. 

(Dịch: Người này không nương tựa gì [võ sở trụ] — nhận ra 
Pháp, người này độc láp.) 

Nơi đây vắng bật những cải đã biết, đã học trong quả khứ 
hay đã mơ mộng về tương lai, và cũng không bận tâm với 
khoảnh khắc hiện tại; do vậy không có gì để so sánh thấp cao 


49 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


hay ngang bằng. Chỉ có cái tâm tỉnh thức lặng lẽ hiện tiên, 
người này sống với những cái chưa từng biết, và do vậy 
từng khoảnh khắc đều hiện ra mới tỉnh. Với tâm như thể, 
văng bặt tất cả tham sân sỉ mạn nghỉ. Tâm y hệt như lá sen, 
không giọt nước nào trụ lại. Vì là tỉnh thức với tâm không 
biết, nên trước mắt thấy rồng rang văng bặt tất cả sắc thọ 
tưởng hành thức. 

Tớm lược ý kinh: Không tham sân. Không dính gì với quả, 
hiện, vị lai. Không dính gì tới xúc (từ mắt tai mũi lưỡi thân ÿ). 
Không dựa vào kiến nào. Không tài sản. Không thấy mình 
cao, thấp, hay ngang bằng gì. Tâm không chỗ trụ, sẽ nhận ra 
Pháp. Tịch lặng, tính thức. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 848 tới 861. 


S48 

(Câu hỏi) 

Nhìn thấy thế nào và hành xử thế nào 
một người sẽ được gọi là bình an? 
Tôi xin hỏi, và thưa Ngài Gotama, 


xin đạy cho biết về người tối thắng. 


S49 

(Đức Phật đáp) 

Người đã không còn tham ái 

trước khi thân tan rã 

không dựa vào những gì trong quá khứ 
không toan tính tư lường trong hiện tại 


cũng không ước muôn gì ở tương lai. 


50 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


S50 

Không còn giận dữ, sợ hãi 

không còn khoe khoang, hối tiếc 

họ là người trí, nói với điềm tĩnh 

không lời nào ngã mạn, dao động 


S51 

không mong muốn gì cho tương lai 

không sầu muộn gì cho quá khứ 

cô tịch giữa các xúc (từ mắt tai mũi lưỡi thân ý) 
không bị dẫn đi bởi các kiến (quan điểm, lý thuyết). 


852 

không dính mắc, không lừa gạt 
không tham muốn, không keo kiệt 
không thô bạo, không kình chống 
cũng không dùng lời tổn thương 


853 

không chạy theo các niềm vui 

không tự hào, không ngã mạn 

không dễ tin người, không mê đăm gì 


luôn luôn dịu dàng, thông minh 


854 

rèn luyện không vì muốn được gì 
không phiền hà khi thiếu thốn 
không lòng tham nào khởi lên 


5 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


cũng không chạy tìm các thức ăn ngon 


S55 

Luôn luôn tỉnh thức và tịch lặng 
Do vậy, không hè nghĩ gì về mình 
là bằng ai, hơn ai, hay thua ai 
không hè chút gì là tự hào 


S56 

Với người không dựa vào bất cứ gì 

nhận biết ra Pháp, người này độc lập. 

Không chút tham muốn nào còn trong tâm 

dù [tham| hữu hay vô, dù [tham] trở thành hay không trở 
thành. 


S57 

Ta gọi người như thế là Bình An 
người không bận tâm với thọ lạc 
người, do vậy, không còn bị trói buộc 


và đã vượt qua mọi dính mắc. 


S58 

Người đó không có con trai hay g1a súc 
không có đồng ruộng hay đất đai 

Với người này, không gì được tìm thấy 
để họ cất giữ hay quăng bỏ. 


532 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


S59 

không bận tâm những lời người khác 

cùng với các ấn tu, các Phạm hạnh 

bình phẩm về họ, 

người này không dao động vì bất kỳ lời ai nói. 


S60 

Không tham và không keo kiệt, 

người tịch tĩnh này tự nói là 

mình cao hơn, ngang bằng, hay thấp hơn 

Xa lìa mọi so sánh, đối chiếu 

người này không còn khởi tâm so sánh gì nữa. 


S6] 

Không lấy gì trên đời làm của mình 
không buồn vì những gì mình không có 
không dính gì tới bất kỳ giáo thuyết nào 
người đó thực sự được gọi là Bình An. 


Hết Kinh Sn 4.10 


533 


Sn 4.11 - KALAHA-VIVADA SUTTA 
KINH CỘI NGUỒN TRANH CÃI 


Đức Phật nói về thuyết duyên khởi: tham sinh ái (lòng tham 
sinh ra các thứ nhị nguyên, được ưa thích hay ghét bỏ), ái 
sinh thủ (để làm duyên năm giữ), từ thủ sinh ra hy vọng và 
ước muốn sinh hữu trong cõi dục (kiếp này và kiếp sau)... 
Chưa xếp thành 12 duyên khởi như hình thức về sau, nhưng 
đã cho thấy thế giới này vận hành trên lòng tham. Nghĩa là, 
dứt bỏ tâm tham, là giải thoái. 

Trong kinh này có chữ “danh” và “sắc” -- trong đó “danh” 
là dịch từ chữ “nama` -- tức là vận hành của tâm; và chữ 
“sắc” là dịch từ chữ “rnupa ”... Hầu hết dịch giả dịch chữ 
“sắc” là “form” hay “appearance”... Hiện tượng “xúc” 
(contact, hay touch) khởi lên là khi con mắt gặp sắc (hình 
tướng, cơ thể, hay đối tượng của ÿ căn), sẽ sinh khởi nhãn 
thức. Lúc đó, phán đoán so ẩo “ưa/không ưa” có thể khởi 
dậy, sẽ sinh ra nắm giữ (thú) để làm “cải của tôi” và như thế 
là rơi vào sinh tử. Tương tự với tai nghe tiếng... 


Danh và sắc có khi còn được dịch là tâm và thân. Tì uy nhiên, 


54 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


chữ thân không riêng chỉ cơ thể người. Vì sắc được hiểu là 
đối tượng của tâm, tức là: cái được thấy, cái được nghe... cải 
được suy nghĩ tư lường. Nghĩa là, cơ thể, núi sông, biển 
rừng... đêu là thân. Và “khải niệm” (cái được suy nghĩ tư 
lường) cũng là thân. Câu hỏi trong bài Kệ 873 là “làm sao để 
thân biến mắt” cũng có nghĩa là, làm sao để “vô niệm ” — do 
vậy, Kinh Sn 4.11 có thể được hiểu đẩy đủ qua ngôn ngữ 
Pháp Bảo Đàn Kinh của ngài Huệ Năng. Câu trả lời là bài 
Kệ 874, nói rằng biết mà không phải là biết, mà cũng không 
phải là không bi... 

Do vậy, khi Thiên Tông nói rằng phải thấy “Thực tướng 
không thân, tức Pháp thân” thì chữ “thân” có nghĩa là “tất 
cả những cái được thấy nghe... tư lường ” đều được thấy rỗng 
rang duyên khởi, và đó chính là thấy được Pháp thân. 

Nhưng Pháp (Dhamma, Dharma) nơi đáy là gì? Pháp chính 
là Luật duyên khỏi, vì từ đó thể giới thân tâm vận hành. Khải 
niệm Ngộ của Thiên Tông có lẽ xuất phát từ chữ Biết, hay 
Nhận Ra. Bài kệ 877 trong kinh này nói rằng người tu phải 
khảo sát Luật duyên khởi, và khi Ngộ xong thì tự động xa lìa 
tranh cãi. Như thế, chữ Tự Tánh trong Thiên Tông của Huệ 
Năng, hẳn là chữ Pháp trong các bản kinh cổ. 

Đức Phật nơi đây không dạy Vipassana như hình thức của thế 
kỷ 21 ở Hoa Kỳ (như: khi đi thì biết đi, ngôi biết ngồi, ngứa 
biết ngứa, lạnh nóng thì biết lạnh nóng, khi khởi niệm Vui, 
buôn, ưa, ghét thì biết khởi HIỆM VuI, buôn, ưa, ghét). Đức 
Phật nơi đây không dạy niệm, mà dạy phải tỉnh thức để Khảo 
Sát (investigate), để ngộ ra Pháp, nghĩa là một phương pháp 
tỉnh thức, nhìn vào nơi sinh khởi tâm -- tương tự như pháp 
Tham Thoại Đầu khi ngài Hư Vân dạy nhìn xem tận gốc câu 
“Niệm Phật là ai?” 


55 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Trích từ bài kệ 877 (viết theo văn xuôi đề dễ đọc): 

. người trí sẽ khảo sát luật duyên khởi. Biết xong (ngô 
xong), người giải thoát không tham dự tranh cãi. Người trí 
không còn dính gì nữa với hữu/vô, sinh/diệt. 

Bản Fronsdal: 4 sage tnvesfigafes condifiondlity. Knowing, 
the liberated one doesn 1 get Into disputes; This wise one 
doesn 1 associate with becoming or nof-DecOIning. 

Bản Thanisarro: ..the saøe, ponders dependencies. (n 
knowing them, released, he doesn1 get into disputes, doesn1 
meet with becoming & nof-: he s enlightened. 

Bản Khamtipalo: ...having Known their dependence, the 
immvestigative Sage/Ssince Liberated Knows, so no longer 
dispuftes, the wise one goes nof ƒfom being to being. 

Bản Bodhi: ... having known the dependencies, the muni, the 
inestigator, having known, liberated  does not cnfer 
dispufes, the wise one does nof come UĐOn various sfafes oƒ 
©€XIsience. 

Tớm lược ý kinh: Còn tranh cãi là côn tham di, còn so đo 
ưa/ghét, đúng/sai, là sẽ mãi tải sinh luân hồi. Thế giới sắc 
tưởng hiện lên qua tâm [được thấy, được nghe, được thọ... ], 
là do duyên khởi. Khi ngộ ra Pháp [thấy Tánh Duyên Khởi), 
người tu sẽ rỗng rang thanh tịnh, sẽ xa lìa các niệm tranh cãi, 
sẽ không còn tải sanh ở bắt kỳ cối nào. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 862 tới 877. 


862 

(Câu hỏi) 

Từ đâu khởi lên các thứ gây gỗ, tranh cãi 
tuyệt vọng, nỗi buồn, ích kỷ, tự hào 


56 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 
kiêu mạn, và lời nói xấu? 


Từ đâu chúng khởi lên, xin trả lời với. 


S63 

(Đức Phật) 

Từ những gì được ưa thích sẽ hiện ra gây gỗ, tranh cãi 
tuyệt vọng, nỗi buồn, ích kỷ, tự hào 

kiêu mạn, và lời nói xấu. 

Gây gỗ và tranh cãi nối kết với ích kỷ 

Lời nói xấu hiện ra, khi tranh cãi khởi dậy. 


S64 

(Câu hỏi) 

Từ đâu khởi dậy những gì được ưa thích, trân quý 

Từ đâu tâm tham khởi dậy và lan xa trên thế giới 

Từ đâu khởi dậy những hy vọng và mục tiêu 

mà người ta có, từ đó dẫn tới tương lai [kiếp sau của họ]. 


865 

(Đức Phật) 

Tham là duyên dẫn tới các thứ ưa thích, trân quý 

Tham lan xa, vận hành khắp thế giới này 

Tham ái khởi dậy những hy vọng và mục tiêu 

mà người ta có, từ đó dẫn tới tương lai [kiếp sau của họ]. 


S66 
(Câu hỏi) 
Trong cõi này, từ đâu duyên khởi ra lòng tham 


57 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


ra các phán đoán [tức là, so đo lựa chọn vì tham] 
ra giận đữ, ra lời nói dôi, ra tâm ngờ vực bât định 


và các tâm mà bậc Ấn Sĩ đã nói tới? 


S67 

(Đức Phật) 

Tham khởi dậy từ các phán đoán so đo 

“cái này quyến rũ [để ưa thích], hay là không' trong thế giới 
Thấy các sắc tướng hiện ra [sinh] và biến mắt [diệt], 

họ khởi dậy phán đoán trong thế giới này. 


868 

Với giận dữ, lời nói dối, tâm ngờ vực bắt định 

và các pháp [tâm] như thế, cặp đôi so đo hiện ra. 

Người ngờ vực nên rèn luyện trên đường học 

vì từ nhận biết như thế, bậc Ấn Sĩ đã nói ra các pháp như thế. 


869 

(Câu hỏi) 

Từ đâu khởi dậy những gì quyến rũ và không quyến rũ? 

Dút bặt cái gì sẽ không khởi dậy các thứ ưa và không ưa đó? 
Và cũng là những hiện tướng sinh và diệt 

Xin nói rõ cho biết chúng khởi dậy từ đâu. 


870 
(Đức Phật) 
Xúc là duyên khởi cho ưa và không ưa 


Khi không có xúc, sẽ không khởi dậy ưa và không ưa 


538 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Tất cả các pháp hiện ra [sinh] và biến mất [diệt] 
cũng đều có duyên khởi như thé. 


871 
(Câu hỏi) 

Từ đâu trong thế giới này khởi dậy xúc 

và từ đâu, tâm năm giữ sở hữu khởi dậy? 

Dút bặt cái gì sẽ không khởi dậy “cái của tôi” đó? 
Dút bặt cái gì sẽ không khởi dậy “các xúc” đó? 


872 

(Đức Phật) 

Các xúc dựa vào tâm, dựa vào sắc 

Tham sẽ duyên cho nắm giữ (chấp thủ) 
Khi không có tham, sẽ không có nắm giữ 
Khi sắc biến mắt, sẽ không khởi dậy xúc. 


873 

(Câu hỏi) 

Với người tu, như thế nào để sắc tướng biến mất? 
Làm sao đề lạc và khổ biến mất? 

Xin nói rõ về cách nào 


để chúng biến mất? 


S74 

(Đức Phật) 

Sắc (sắc tướng, sắc thân) biến mất khi 
không niệm các [khái] niệm 


59 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


[mà cũng] không niệm vọng niệm 

[mà cũng] không phải là vô niệm 

[mà cũng] không niệm cái đã biến mất [tức, cái đã qua và 
chưa tới] 

Sắc biến mất với người đạt được như vừa nói. 

Vì tưởng là duyên cho các niệm phan duyên. 

(Bài Kệ 874 dịch theo văn xuôi: Sắc biến mắt khi chúng ta 
không khởi tưởng về các khái niệm, không khởi tưởng về các 
vọng niệm, cũng không phải không khởi tưởng, cũng không 
khởi tưởng vê cái đã biên mât...) 


S75 

(Câu hỏi) 

Ngài đã giải thích những gì chúng tôi hỏi 

Xin Ngài trả lời câu hỏi này nữa 

Có phải các bậc trí nơi đây nói rằng vào lúc này 
đó là sự thanh tịnh tối thắng của tỉnh thần 

hay họ nói về những gì khác hơn đó? 


876 

(Đức Phật) 

Các bậc trí nơi đây nói rằng vào lúc này 

đó là sự thanh tịnh tối thắng của tỉnh thần 

Nhưng một số bậc trí trong đó nói rằng 

tối thăng thanh tịnh là khi dứt sạch những gì năm giữ [vô sở 
trú]: 


60 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


S77 

Biết rằng những pháp đó đều do duyên khởi 

người trí sẽ khảo sát luật duyên khởi. 

Ngộ xong, người giải thoát không tham dự tranh cãi 
Người trí không còn dính gì nữa với hữu/vô, sinh/diệt. 


Hết Kinh Sn 4.11 


61 


Sn 4.12 ~ CULAVIYUHA SUTTA 
TIỂU KINH VỀ TRANH CÃI 


Có phải có nhiều sự thật, khi các giáo thuyết dị biệt nhau, và 
các ẩn sĩ tranh cãi nhau? Đức Phật trả lời rằng Ngài không 
nói quan kiến này đúng, quan kiến kia sai. Ngài nói rằng chỉ 
có một sự thật thôi, hễ ai thấy là sẽ dứt bặt tranh cãi. Sự thật 
đó là Pháp. Sự thật đó xa lìa nhị biên, xa lìa đúng/sai, xa lìa 
a/ghét. Sự thật này không nằm trong những gì được thấy, 
được nghe, được suy nghĩ... cũng không ở trong giới luật và 
nghỉ lễ tôn giáo. Chỉ khi xa lìa mọi phán đoán, xa lìa mọi 
tranh cãi [du với người, hay tự trong tâm mình], đó là giây 
phút của bình an, của thanh tịnh. 

Giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, dù khẳng định Có hay 
Không, dù khẳng định Đúng hay Sai, chỉ là những khẳng định 
niệm này và niệm kia. Không phải là Thực tướng các pháp. 
Xa lìa các niệm có/không, lành/dữ... chính là tịch lặng, là 
tiếp cận với Pháp, với Thực tướng. 

Những gì được thấy, những gì được nghe, những gì được cảm 
thọ... chỉ là bức màn của niệm hiện lên trong tâm. Hãy lắng 


62 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


lặng để các pháp hiển lộ Như Thị, để cái được thấy chỉ là cái 
được thấy, để cái được nghe chỉ là cái được nghe... Lúc đó là 
thanh tịnh. 

Lời dạy trong Kinh Sn 4.12 y hệt như Thiên Tông, qua các 
câu đầu trong Tín Tâm Minh của Tổ Tăng Xán, bản dịch Trúc 
Thiên: 

Đạo lớn chẳng gì khó 

cốt đừng chọn lựa thôi 

qui hô không thương ghét 


thì tự nhiên sảng ngời 


Sai lạc nửa đường tơ 
đất trời liền phân cách 
chớ nghĩ chuyện ngược xuôi 


thì hiện liên trước mắi. 


Tóm lược ý kinh: Hãy xa lìa tranh cãi, xa lìa phán đoán, xa 
la lựa chọn. Pháp [hay, Tánh các pháp] sẽ tự hiển lộ trước 
mắt, và đó là bình an, thanh tỉnh. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 878 tới 894. 


878 

(Câu hỏi) 

Mỗi người bám lẫy kiến [quan điểm] riêng của họ 
Họ tranh cãi thiện nghệ, khăng định: 

“Biết như thế này, mới hiểu được Pháp 

Bác bỏ kiến này, là sẽ bất toàn.” 


63 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


879 

Tranh cãi như thế, họ bất đồng và nói: 
“Đối thủ của tôi kém cỏi, ngốc nghếch.” 
Vì tất cả họ đều thiện nghệ tranh cãi 
Giữa các quan kiến đó, sự thật ở đâu? 


880 

(Đức Phật) 

Nếu nói, ai không đồng ý giáo thuyết kẻ khác 
là trở thành kẻ khờ, là bất toàn trí tuệ 

thì tất cả đều khờ, đều bắt toàn trí tuệ 


vì tât cả đêu bám quan kiên riêng của họ. 


881 

Nhưng nếu, tất cả họ đều tịnh hóa vì quan kiến đó 

và nếu họ đều có thông minh, khéo léo, tuệ thanh tịnh 
thì không ai trong họ có tuệ bất toàn 


vì quan kiên của họ là toàn hảo. 


882 

Ta không nói đây là đúng, không nói đây là sự thật 
như các kẻ khờ đang tranh cãi kia 

Tất cả họ ra sức để nói quan kiến của họ là đúng 
và xem đối thủ [tranh cãi] của họ là khờ. 


883 
(Câu hỏi) 
Cái mà người này nói là đúng, là sự thật 


64 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


người kia lại bảo là sai, là rỗng tuêch 
Rồi họ cứ tranh cãi như thế 


Tại sao các ấn sĩ không dạy [cùng] một sự thật? 


S84 

(Đức Phật) 

Chỉ có một sự thật, không có cái thứ nhì đầu 
Người hiểu được, sẽ không tranh cãi với ai nữa. 
Bởi vì họ tuyên bố các sự thật khác của họ 

nên họ không nói lên cùng một sự thật. 


S85 

(Câu hỏi) 

Tại sao các nhà tranh cãi thiện nghệ này 

lại tuyên thuyết nhiều sự thật khác nhau? 

Có phải có nhiều sự thật dị biệt nhau, 

hay vì lý luận của họ dẫn ra kết luận như thế? 


886 

(Đức Phật) 

Không hề có nhiều sự thật đị biệt đâu. 

chỉ là các nệm tưởng sai biệt [trong tâm họ]. 
Khi biện luận cho quan kiến của họ 

họ nói chỉ hai thứ nhị biên: “đúng” và “sa1. 


887 
Dựa vào những gì được thấy, được nghe, được suy nghĩ 
dựa vào giới luật và nghi thức tôn giáo 


65 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


họ coi thường những người khác. 
Dựng lập trong giáo thuyết riêng, họ tự hài lòng 
và nói, “Đối thủ của tôi là kẻ khờ, kém cỏi.” 


S88 

Họ tự xem là chuyên gia thiện nghệ 

Vì họ gọi đối thủ của họ là kẻ khờ 

Họ tự cho là người giỏi, coi thường kẻ khác 
Nhưng kẻ khác cũng tự cho ngược lại. 


S89 

Họ mài giũa trong kiến chấp sai lầm 
tự cho toàn hảo, say sưa với ngã mạn 
tự phong là bậc thầy, là đạo sư 

tự chọ quan kiến của họ là toàn hảo. 


S90 

Nếu có ai là bất toàn vì đối thủ nói như thể 
thì đối thủ của họ cũng bất toàn tương tự. 
Nhưng nếu họ trí tuệ, hiểu biết 

thì không ai là kẻ khờ trong các giáo sĩ. 


S91 

Thế rồi những người bám vào các dị kiến 
say sưa biện luận và quy chụp nhau: 

Hễ ai tuyên thuyết khác giáo thuyết này 
đều là sai lạc, không phải đạo thanh tịnh. 


66 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


S92 

Do vậy, họ nói: Chỉ đây là [đạo] thanh tịnh 
không có sự thanh tịnh hóa trong các pháp khác. 
Và họ kiên cố tự vây trong các dị kiến 

tự khẳng định về các lối đi riêng của họ. 


893 

Khi khăng định mạnh mẽ về lối đi riêng của họ 

họ xem đối thủ nào nơi đây là kẻ khờ? 

Họ sẽ chỉ mang tranh cãi vào chính họ 

khi gọi đối thủ là kẻ khờ [sống] với giáo thuyết bắt tịnh. 


S94 

Tự vây trong giáo thuyết riêng của họ 

tự lẫy họ làm tiêu chuẩn để đo kẻ khác 

họ gây thêm tranh cãi với thế giới. 

Chỉ những ai đã rời bỏ mọi phán đoán 

mới không gây tranh cãi xung đột trong thế giới này. 


Hết Kinh $n 4.12 


67 


Sn 4.13 ~ MAHAVIYUHA SUTTA 
ĐẠI KINH VỀ TRANH CÃI 


Người không dinh mắc vào cái được thấy và nghe, sẽ không 
thấy có gì phải tranh cãi, vì tranh cãi là kiến chấp vào những 
cái được thấy và nghe. Người nào tin rằng phải giữ gìn, hay 
tin rằng không cân giữ gìn giới luật đạo đức thì sẽ thanh tịnh 
được tâm cũng sai, vì cũng luân hồi trong nhân quả. Người 
giải thoát là xa lìa cả ước muốn thanh tịnh và bất tịnh, không 
dinh mắc gì vào cái được thấy và nghe, nên không còn thấy 
có thước đo để nói là cao thượng hơn, thấp kém hơn, hay 
ngang bằng. Không dinh vào bất kỳ những gì được thấy, được 
nghe, được hay biết. Không lập kiến, không cả khởi tâm 
đúng/sai, ưa/ghét. 

Tóm lược ý kinh: Giữ tâm vô sở trụ. Không thấy một pháp 
nào để nắm giữ. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 895 tới 914. 


68 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


S95 

(Câu hỏi) 

Với những người cứ năm giữ quan kiến riêng của họ 
cãi mãi, “Chỉ thế này mới đúng!” 

tất cả họ đáng bị chỉ trích 

hay vài người trong họ còn đáng khen? 


S96 

(Đức Phật) 

Lời khen là chuyện nhỏ, không đủ để bình an. 
Ta nói có hai kết quả của tranh cãi 

Thấy thế, không nên tranh cãi làm gì 

Thấy rằng an toàn là nơi không tranh cãi. 


S97 

Với các ý kiến người ta thường giữ 

người trí không nên dính vào ý nào trong đó. 

Với người không dính mắc vào cái được thấy và nghe 


sao lại phải đính mắc vào [các ý tranh cãi]? 


S98 

Những người xem đạo đức mới là tối thắng 

nói rằng thanh tịnh tới từ tự kềm chế 

họ phát nguyện và giữ chặt vào 

nghĩ rằng chỉ rèn luyện như thế mới là thanh tịnh 


tự cho là tài giỏi, thực ra họ sẽ tái sinh luân hồi. 


69 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


s99 

Nếu rơi ngã khỏi việc giữ đạo đức và lời nguyện tu tập 
họ lo sợ, họ run rây vì không giữ như thế. 

Họ hy vọng, thèm muốn thanh tịnh như kẻ lữ hành 


lạc ra khỏi đoàn lữ hành đang tìm về nhà. 


900 

Nhưng ai đã buông tắt cả giới luật và lời nguyện giữ 
buông cả hành vi có thể bị quy lỗi và không bị quy lỗi 
buông cả ước muốn hướng về thanh tịnh hay bắt tịnh 

sẽ sống không còn dính mắc, dù là [dính mắc vào] bình an. 


901 

Hễ nương dựa vảo tu tập khô hạnh 

hay dựa vào những gì được thấy, nghe, suy nghĩ 
hay buông lung rồi tự tuyên bố thanh tịnh 

là còn tham tái sinh, và còn tham không tái sinh. 


902 

Người nào tìm kiếm là còn ước muốn 

và còn lo sợ về những việc họ phải tu tập 
Nhưng với người đã xa lìa chết, xa lìa tái sinh 
sẽ không còn lo sợ gì, không còn tham muốn gì. 


903 
(Câu hỏi) 

Giáo thuyết mà người này nói là tối thăng 
người khác bảo là thấp kém 


70 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


thì đâu là sự thật 
khi họ đều tự nhận là chuyên gia? 


904 

(Đức Phật) 

Họ nói giáo thuyết của họ hoàn mỹ 
và nói giáo thuyết người khác là kém 
cứ vậy, họ tranh cãi nhau. 

AI cũng nói ý riêng họ là đúng. 


905 

Nếu vì người kia chê, mà cái này là kém 
thì không thuyết nào là tốt nhất 

Vì lẽ thường, họ phải bênh thuyết của họ 
trong khi chỉ trích giáo thuyết khác. 


906 

Sụ thực là, tự biện hộ cho giáo thuyết của họ 
chỉ là tự ca ngợi chính họ thôi. 

Nếu giáo thuyết nào cũng đúng 

thì họ đều thanh tịnh cả rồi. 


907 

Bậc Phạm hạnh không bước theo ai hết 

với trí tuệ, không nắm giữ giáo thuyết nào 
Do vậy, họ vượt xa khỏi các tranh cãi 

Và vì không xem giáo thuyết nào là tối thắng. 


7 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


908 

Suy nghĩ rằng, “Tôi biết, tôi thấy, nó là thế này!” 
một số người tin là thanh tịnh tới từ kiến (view). 
Ngay cả nếu nhìn thấy, thì lợi ích nào cho họ? 


ĐI xa hơn, họ nói thanh tịnh là do phương tiện khác. 


909 

Khi nhìn, người ta chỉ thấy tâm và thân (danh, sắc) 
Họ chỉ có thê thấy thế thôi 

Chò dù họ thấy có nhiều hơn hay ít hơn 

người trí nói thanh tịnh cũng không tới cách đó. 


910 
Còn người nói toàn giáo điều 

đã bám vào kiến, không dễ huấn luyện họ đâu. 

Họ tự cho chỉ có trong cái họ dựa vào 

là đẹp, là thanh tịnh, là nơi họ chỉ thấy như thế là thực. 


91 

Bậc phạm hạnh không dựng chuyện, không chạy theo kiến, 
cũng không tự buộc vào kiến thức [cái đã biết trong quá khứ]. 
Trong khi nhận biết các ý kiến đời thường 

họ vẫn tịch lặng, trong khi kẻ khác năm giữ [các kiến]. 


912 

Người trí xa lìa mọi ràng buộc với thế giới này 

Khi tranh cãi khởi dậy, họ không về phía nào 

Giữa những người dao động, người trí vẫn tịch lặng 


72 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 
Giữa những người nắm giữ các kiến, người trí không nắm giữ 
gì. 


913 

Rời bỏ nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới 

không theo tham dục, không dựng giáo thuyết 
lia các kiến thủ, không dính mắc với thế giới này 
người trí tuệ cũng không tự thấy có lỗi gì. 


914 

Bậc trí không thù nghịch với bất cứ 

những gì được thấy, được nghe, được hay biết. 
cũng không khởi ý kiến, cũng không ghét với ưa. 
Bậc trí đã buông bỏ gánh nặng xuống. 


Hết Kinh Sn 4.13 


73 


Sn 4.14 - TUVATAKA SUTTA 
KINH LỖI ĐI NHANH CHÓNG 


Pháp tu nào nhanh chóng để giải thoát? 

Kinh này cho thấy pháp tham thoại đầu của Thiên Tông 
Trung Hoa có lẽ khởi nguồn từ đây, vì các bài kệ 916 tới 919 
cho thấy y hệt như lời Hư Vân Hòa Thượng dạy cách tham 
câu “Niệm Phật là ai?” Pháp tham thoại đầu theo ngài Hư 
Vân là, học nhân khởi lên một câu niệm Phật, rồi nhìn vào 
tâm mình, luôn luôn tỉnh thực, xem gốc rỄ ai vừa mới niệm 
Phật đó, tới một lúc thấu suốt gốc rễ niệm khởi đó là vốn thực 
không có gì gọi là ngã (tức là: thực tướng vô tướng). 

Kinh Sn 4.14 dạy phải gỡ bỏ ý niệm “Tôi là người suy nghĩ. ” 
Nghĩa là, luôn luôn tỉnh thức nhìn thấy không hệ có ai đang 
suy nghĩ (chỉ có cái được thấy, chỉ có cái được nghe, chỉ có 
cái được suy nghĩ — nhưng không hệ có ai đang suy nghĩ tư 
lưởng). 

Tóm tắt cách tham thoại đâu (theo Thiên Tông) qua lời Đức 
Phát dạy ở kinh Sn 4.14 là: 


74 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Nhìn kỹ và xóa tận gốc rễ ÿ niệm “Tôi là người suy nghĩ.” 
Luôn luôn tỉnh thức gỡ bỏ bất cứ tham nào có thể có trong 
đó. 

Bản dịch Khantipalo Mills (thơ trong bài kệ 916 viết theo 
dạng văn xuôi): 

Buddha: (One shouldl completely cextracL the root oƒ 
proliferation and reckoning—the notion, “l am the thinker”. 
One should train to dispel whatever craving there is inside, 
ever mindƒul. 

Bản dịch Fronsdal: 

Let them completely desroy the root oƒ` concepfual 
dịjerenHation, that is, |the ideal 'I am the thinker.` FVer 
mindful, they train to subdue their cravings. 

Bản dịch ThanIssaro: 

He should put an emtire sfop to the root oƒ objectjication- 
classifications: 'Ì am the thinker.' He should train, ahways 
mindful, to subdue any craving inside him. 

Bản dịch Bodhi: 


By rợJlecHon, he should stop [the conceit] 'Ì am,' the entire 
roof oƒ concepfs due to proljeraton, `” [the Blessed One 
said]. “Whatever cravings there may be internally, he should 
always train mìndƒully ƒor their removal. ” 

Bản dịch Varado: 

A sage should put a complete end to the root oƒ memtal 
obsession: The nofion 'Ì am”. Ever aftentive, he should train 
himselƒ To abolish whatever wishes he ƒinds within. 

Một điểm cho thấy chữ 7hấy Tánh trong Thiền Tông có gốc 
rễ từ lời Đức Phật dạy trong nhiều kinh ở Kinh Tập, cụ thê 
như ở Kinh Sn 4.14 và Kinh Sn 4.15 là, 7»ấy Pháp — các bản 
Anh dịch là: saw £he Dhamma (dịch như Bodhl), Eyewifness 


75 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


to the Dharma (dịch như Fronsdal), winessed the Dhamma 
(dịch như ThanIssaro), Seeing the Dhamma with his OWH eyes 
(dịch như Khantipalo), realised Truth through his own insighf 
(dịch như Varado). 

Một số điểm tương tự khác, độc giả có thể đối chiếu Thiên 
Tông với nhiễu lời dạy trong Kinh Tập Phẩm Tám, thí dụ, 
không dựa vào văn tự, giới cắm và nghỉ lễ tôn giáo. 

Trong Kinh Sn 4.14, Đức Phát dạy pháp tu nhanh chóng, nói 
rằng phải tịch lặng trong tâm (thiên định, nhưng không nói 
cụ thể về tứ thiên), nói rằng phải tỉnh thức để thấy không hê 
có “cái tôi đang suy nghĩ” (tỉnh thức thấy vô ngã, nhưng 
không nói cụ thể về tứ niệm xử). Kinh này cũng cho thấy Đức 
Phật nói lên nhu câu quân bình của chỉ (tịch lặng) và quản 
(tỉnh thức). 

Phải gỡ bỏ tham ái. Chớ nghĩ là có cái ngã nào để mình nói 
là giỏi hơn, kém hơn, hay ngang bằng người khác. Khi tâm 
tịch lặng, sẽ thấy không có gì để nắm giữ, cũng không có gì 
để xa la. Hãy cư trú nơi vắng lặng, để chỉ ngôi thiển và nằm 
ngủ. Hãy xa lìa dục lạc. Không đoán mộng, giải điềm, mua 
bán... Không kiêu căng, không tranh cãi, không nói lời tốn 
thương. 

Tóm lược ý kinh: Hãy luôn tịch lặng, luôn tỉnh thức thấy vô 
ngã. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 915 tới 934. 


915 

(Câu hỏi): 

Tôi hỏi ngài, người VỀng Thái Dương, vị đại đạo sư 
về việc ân tu và về trạng thái bình an. 

Nhìn thấy gì để một tu sĩ đạt Niết Bàn 


76 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


để không còn dính mắc gì tới thế giới này? 


916 

(Đức Phật): 

Tu sĩ đó phải hủy tận gốc rễ của 

những khái niệm suy nghĩ tư lường 

khởi dậy từ ý “Tôi là người suy nghĩ.” 

Vị đó phải luôn luôn tỉnh thức gỡ bỏ bất cứ 
những tham đắm nảo có thê có trong tâm. 


917 
Với bất cứ những [nguyên lý] gì vị đó có thê biết 
đù là trong hay ngoài [tâm], cũng 

chớ nên chấp chặt vào đó vì 

người trí nói răng như thế là chưa tịch lặng. 


918 

Do vậy, ngươi chớ nên nghĩ răng ngươi giỏi hơn, 
kém hơn, hay ngang băng [người khác] 

Dù xúc khởi lên nhiều cách trong cõi này 

chớ nên nghĩ là có cái ngã nào để so giỏi với dở. 


919 

Hoàn toàn tịch lặng tự trong tâm, 

một tu sĩ không tìm bình an từ nơi khác. 

Với người đã tịch lặng trong tâm, sẽ thấy 

không có gì để năm giữ, và không có gì để xa lìa. 


T7 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


920 

Y hệt như giữa đại dương 

tất cả là tịch lặng, không có gợn sóng 
Tu sĩ cũng thế: tịch lặng, bất động 

chớ hề bao giờ khởi lên chút kiêu hãnh. 


921 
(Câu hỏi) 

Ngài là bậc đã mở tuệ nhãn, ngài là 

Người Chứng Của Pháp, đã xóa bờ hiểm nguy 
Xin ngài dạy cho tôi về pháp thực hành 

về giới luật phải giữ, và về thiền tập. 


922 

(Đức Phật) 

Chớ đề mắt ngó linh tỉnh 

chớ đề tai nghe chuyện tầm phào 
chớ khởi tâm thèm muốn ăn ngon 


và chớ nghĩ vê bât cứ gì trong thê giới là “của tôi.” 


923 

Khi chạm xúc [gặp chuyện sầu muộn] 
người tu chớ nên thấy gì để thở than 
cũng chớ nên muốn cảnh tái sinh nào 


cũng đừng run sợ trước cảnh kinh hoàng. 


924 
Người tu chớ nên lưu trữ những gì nhận được 


78 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


dù là thức ăn, thức uống, trang phục 
cũng chớ lo ngại 
khi không nhận được gì. 


925 
Hãy thiền định, chớ đi lại nhiều 
Hãy tỉnh tân, chớ nuối tiếc gì 

Tu sĩ hãy tìm cư trú nơi vắng lặng 


đê luân chuyên ngôi thiên và năm ngủ. 


926 

Đừng nên ngủ nhiều 

Hãy nông nhiệt, chuyên tâm trong tỉnh thức 
Chớ lười biếng, giả hình, cười cợt, cờ bạc 
chớ tình dục, chớ hình thức cá nhân. 


927 

Môn đệ của ta sẽ không êm bùa chú 

không giải mộng, không chiêm tính 

không đoán lành dữ từ tiếng thú kêu 
không làm phép chữa bệnh, hay trị vô sinh. 


928 

Vị tu sĩ không bút rứt khi bị chê 
không hề hả khi được khen 

Phải lìa tâm tham, tâm keo kiệt 

lia tâm sân, không nói lời tốn thương. 


79 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


929 

Người tu sĩ không mua bán gì 

không làm gì để bị chỉ trích 

không la cà thân cận trong xóm cư dân 
không nói lời chiêu dụ đề kiếm chác. 


930 

Bậc tu sĩ sẽ không khoe khoang 
không nói lời với ám chỉ xấu 
không khởi chút nào tâm kiêu căng 
không nói ra lời tranh cãi nào. 


931 
Không nói trả đũa dù lời sai trái 

cũng không cô ý nói lời lừa đối ai. 
Không xem thường bắt kỳ ai vì dị biệt về 
nếp sống, giới luật, hành trì, trí tuệ. 


932 
Ngay cả khi bị nhiều lời tắn công 

lời chê bai từ giới ân sĩ hay đời thường 
cũng đừng trả lời gay gắt bởi vì 

người tịch lặng không thấy gì đề trả đũa. 


933 
(Người hỏi đạo): 
Hiểu được hoàn toàn nguyên tắc này 


một tu sĩ sẽ luôn luôn g1ữ tâm tỉnh thức 


80 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


biết rằng giải thoát là bình an tịch lặng 


một tu sĩ sẽ không xa lời dạy của ngài Gotama. 


934 
Vì ngài là bậc tối thắng, là kẻ đã chiến thắng 
ngài đã thấy Pháp tận mắt, không phải nghe đồn 
người tu sĩ hãy luôn luôn tôn kính, 

hãy nhiệt tâm tu theo lời dạy của Thế Tôn. 


Hết Kinh Sn 4.14 


81 


Sn 4.15 ~ ATTADANDA SUTTA 
KINH VỀ BẠO LỰC 


Phải chuyên tâm trong tính thức, xa la tham và sân. Cõi này 
là cõi dục, cho nên tâm tham là trận lụt, với ẩn tàng luôn luôn 
là sóng chuyển động. Buông xả hết Tất Cả (sáu nội xử, sáu 
ngoại xứ) mới qua bở an toàn được. Các bản Anh dịch dùng 
chữ người đã Biết (Know), người thấy Pháp (Dhamma, 
Dharma); khi đối chiếu với Thiên Tông, chúng ta có thể dùng 
chữ theo truyền thông Bắc Tông là người đã Ngộ, người thấy 
Tánh (hiểu là Y Tha Tánh Duyên Khởi) hay không? Đức Phật 
trong kinh này nói rằng ngài đã thấy mũi tên xuyên tâm, và 
khi rút mũi tên ra là sẽ qua bở giải thoát. 

Kinh Sn 4.15 nói nhiều lời dạy về tâm tịch lặng, về tâm bất 
động, về tâm không dao động. Đặc biệt, Kệ 949 nói rằng phải 
xa la cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai (Hãy để lụi tàn 
những gì đã qua, hãy để mặc kệ những gì chưa tới, không 
dính mắc tới những gì hiện tại), như thế sẽ vào định, vào tịch 
lĩnh. 

Trong Kinh Pháp Cu, Bài Kệ 348, sau khi nghe Đức Phát dạy 


82 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


hãy buông bỏ quả khư, hiện tại, vị lai, chàng Ugøasena, một 
nghệ sĩ gánh xiếc tài năng, đang đứng trên đâu cột cao trình 
diễn cho Đức Phật và dân chúng xem, tức khắc đắc quả A-la- 
hản và được thân thông; chỉnh ngay khi đó, trong đám đông 
đang xem xiếc giữa chợ, khi Đức Phật nói xong, tám vạn bồn 
ngàn người được pháp nhãn thanh tịnh (Theo Tích Truyện 
Pháp Cú, Kệ 348, do Thiên viện Viên Chiếu dịch). 

Bản Anh dịch của Daw Mya Tĩn: 

“Verse 348: Œive up the past, give up the ƒufure, give up the 
present. Having reached the end oƒ existences, with a mind 
ƒreed fom all (conditioned things), you will not again 
undergo birth and decay. ` (Kệ 348: Hãy buông bỏ quá khử, 
tương lai, hiện tại. Tới nơi tận cùng các cối sinh tôn, với tâm 
xa lìa tất cả (pháp hữu vì), ngươi sẽ không lần nữa rơi vào 
sinh và già. ”) 

Cụ thể, chúng ta có thể thắc mắc: làm sao vào tịch lặng? Cụ 
thể, tu pháp định ra sao? Trả lời rằng, có nhiêu pháp để vào 
định. Tại Hoa Kỳ, phổ biến khi tập định là: hoặc từ niệm hơi 
thở, hoặc t niệm thọ (quét toàn thán), hoặc từ Thiên Tâm Từ, 
hoặc Mặc Chiếu (của Soto Zen). 

Một phương pháp tập định dựa vào Kinh Lăng Nghiêm có thể 
thích nghỉ với nhiễu người: 

“Hoặc mở mắt lim dim hướng tới đầu chóp mũi, hoặc nhắm 
mắt nhẹ nhàng. Hít thở nhẹ nhàng. Không nghĩ ngợi chút gì. 
Sau nhiễu hơi thở nhẹ nhàng, hãy bắt đâu lắng nghe, chỉ đơn 
giản lắng nghe cái khoảnh khắc đang trôi chảy. Không phải 
nghe âm thanh bên trong, không phải nghe ám thanh bên 
ngoài. Chỉ đơn giản lắng nghe, là lắng nghe. Có tiếng cũng 
mặc, không tiếng cũng mặc. Chỉ lắng nghe, không phải nghe 
bằng hai tai, mà là như dường nghe bằng toàn thân. Sẽ cảm 


83 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


thọ được sự an lạc, hạnh phúc trên toàn thân. Chỉ nghe là 
nghe. Lặng lẽ, tỉnh giác, lắng nghe, không để chệch một 
khoảnh khắc nào. ” 


Tóm lược ý kinh: 
Kinh này gầm các bài kệ từ 935 tới 954. 


935 

Sợ hãi sinh khởi từ bạo lực: 

Hãy nhìn xem người ta xô xát, tranh cãi 
Ta sẽ kế cho ngươi về một thời 


ta đã từng rơi vào bất an, lay động 


936 

Nhìn thấy người ta giãy giụa 
như cá trong vũng nước cạn 
nhìn thấy họ tấn công lẫn nhau 
ta thấy sợ hãi khởi lên trong tâm. 


9357 

Nhìn thấy thế giới này rỗng rang 
lay động, chuyên biến khắp chỗ 
một thời ta muốn tìm nơi an cư 


nhưng mọi chỗ đều bắt an [với già, chết]. 


938 
Ta nhìn thấy mọi chỗ không vui 


nơi nơi người người đêu xô xát 


84 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 
Rồi ta thấy mũi tên nơi đây 


rất khó thấy, mũi tên ghim vào tim. 


939 

Vì bị mũi tên này xuyên tim 

người ta chạy lạc khắp mọi hướng 

nhưng khi rút được mũi tên ra 

người ta không chạy nữa, không chìm nữa. 


940 

Nơi đây, pháp tu được tụng đọc như sau: 
Đừng chạy theo bất cứ 

ràng buộc nào trong thế giới này. 

Trước giờ đã đắm chìm trong ái dục 

bây giờ hãy tu học đề đạt Niết Bàn. 


94] 

Sống chân thực. Không kiêu căng, lừa dối. 
Không giả hình, không nói lời kích bác. 
Không sân hận, không tham muốn gì 

Bậc trí tuệ sẽ vượt thắng như thế. 


942 

Đừng lười biếng, ham ngủ, lừ đừ 

Luôn luôn tỉnh tắn, chuyên tâm 

Chớ kiêu căng, ngã mạn 

Giữ tâm như thế mới hướng về Niết Bàn. 


85 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


943 

Chớ để bị lôi kéo vào lời sai trái 
chớ ưa thích ngoại hình sắc tướng 
Hãy hiểu tận tường ngã chấp 

Xa lìa tranh cãi, xô xát, bạo lực. 


944 

Chớ tìm ưa thích những gì đã qua 
cũng chớ thích ưa những gì mới tới 
Chớ buồn phiền về những gì đã mất 
cũng chớ dính mắc những gì quyến rũ. 


945 

Tâm tham, ta gọi là trận lụt lớn 

trong đó, sắc dục là sóng triều cao 

tàng ân trong thức là sóng chuyên động 
ái dục thật khó vượt qua. 


946 

Bậc trí đứng trên bờ đất cao 

tịch lặng, không bước rời sự thật 
Khi đã buông xả hết Tất Cả 
người đó được gọi là bình an. 


947 

Người trí tuệ khi đã biết xong 

sẽ thấy Pháp, sẽ không nương dựa gì nữa 
sẽ dạo chơi tuyệt vời trong thế giới này 


86 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


sẽ không còn muôn bât cứ gì nơi đây. 


948 

Người vượt qua ham muốn ái dục là 

đã cắt bỏ trói buộc khó gỡ ở cõi này 

đã bứt dây trói, đã cắt dòng chảy xong 
không còn sầu khô hay mong đợi gì nữa. 


949 

Hãy để lụi tàn những gì đã qua 

hãy để mặc kệ những gì chưa tới 
không dính mắc tới những gì hiện tại 
ngươi sẽ sống trong an tĩnh hòa bình. 


950 

Không chút nào thấy “cái của tôi” trong 

mọi thứ “tâm và thân” hay “danh và sắc” 
không sầu muộn vì những gì không hiện hữu 


sẽ không thấy gì để mắt trong cõi này. 


95] 
Với người không hè thấy “này là cái của tôi” 
cũng không hè thấy “kia là cái của người khác” 
cũng không hè thấy bắt cứ gì là “cái của tôi” 


Lê) 


cũng sẽ không sâu khô suy nghĩ “tôi không có gì hệt. 


952 
Khi được hỏi về người bất động tâm 


87 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


ta gọi đó là điều tốt đẹp vì 
người đó tâm bình lặng ở mọi nơi: 
không tham, không cay đẳng, không xung động. 


953 

Với người đã biết, người không còn dao động 
sẽ không còn cất chứa nghiệp lực nữa. 

Xa lìa mọi hành nghiệp, 


người đó thây nơi nào cũng an lành. 


954 

Người trí tuệ không còn nói rằng họ 

cao hơn, kém hơn, hay bằng người khác. 
Tịch lặng, không còn chút tham nào 
người nảy không nhận cũng không bỏ. 


Hết Kinh Sn 4.15 


88 


Sn 4.16 — SARIPUTTA SUTTA 
KINH VỀ SARIPUTTA 


Trong khi các kinh khác nói rằng chớ dựa vào giới luật và 
nghỉ lễ tôn giáo (vì thuần túy giữ giới và nghỉ lễ có khi lại là 
kiến chấp ngăn che, vì cho là có pháp giải thoát ngoài tâm, 
lại tăng ngã chấp), Kinh Sn 4.16 nói cụ thể về những việc làm 
hàng ngày của một vị tu sĩ. Có lẽ Kinh này là khởi đầu của 
các bộ thanh quy về sau. Đọc kinh này có thể đoán được rằng 
ban đấu chỉ có những lời dạy căn bản của Đức Phật, lúc đó 
chưa có giới luật chỉ tiết như các bộ Tỳ Ni vỀ sau. 

Đức Phật dạy trong Kinh này rằng người tu sĩ sống cô tịch 
chớ nên sợ các loài thú hay sợ sự tiếp cận với người khác, 
phải rải tâm từ tới các loài, chớ trộm, chớ nói dối, chớ bận 
tâm chuyện người trong làng xóm nói, chỉ nói lời nhụ hòa, 
hoan hỷ khi bị bạn khiển trách, luôn luôn tỉnh thức và tịch 
lặng, gỡ bỏ tâm quyến luyễn bụi trần (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp — tức là cái được thấy, được nghe, được ngửi, được 
nếm, được chạm xúc, được tư lường), khảo sát Pháp (xin xem 
lại Kinh Sn 4.11), với tâm chuyên nhất định tĩnh, sẽ phá hủy 


89 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 
bóng tối (tức, giải thoái). 
Tớm lược ý kinh: Giữ giới cho nghiêm. Tĩnh thức rời dính 
mắc từ sắc thanh hương vị xúc pháp. Tỉnh thức khảo sát 
Pháp, sẽ tới lúc giải thoát. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 955 tới 975. 


955 
Xá Lợi Phát: 

Con chưa từng thấy, chưa từng nghe 
vị thầy nào trước giờ 

có lời hòa ái như thế, từ trời Tusita 


tới hướng dẫn một giáo đoàn. 


956 

Người Mắt Sáng xuất hiện 

trong thế giới này cùng với chư thiên. 
Người đã xóa tất cả bóng tối 

đã đạt an lạc tự bản thân ngài. 


957 

Đối trước Đức Phật, bậc Như Thị 
người không dính mắc, không hư dối, 
người tới với nhiều môn đệ 


con xin hỏi vì những người còn ràng buộc nơi đây. 


958 
Đối với một nhà sư đã lìa thế tục 
thường tìm một nơi ngồi cô tịch 


90 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


dưới gốc cây, nơi góc nghĩa trang 
hay trong các hang núi. 


959 

Cư ngụ ở những nơi cao hay thấp 
Những nơi hoang vắng, lặng lẽ 
có bao nhiêu kinh hoàng nơi đó 


mà một vị sư không nên run sợ? 


960 

Có bao nhiêu là trở ngại nơi đó 

để một vị sư vượt thắng 

trong khi cư ngụ ở những nơi vắng 
cả những nơi chưa từng bước tới. 


96] 

Với các vị sư cô tịch đó, 

cách nói chuyện nên thế nào 

sinh hoạt nên thế nào 

giới luật và nghi lễ tôn giáo nên thế nào? 


962 

Các tu sĩ nên hành trì như thế nào 

khi sống cô tịch, trí tuệ, tỉnh thức 

để xóa sạch tất cả những bắt tịnh 

như thợ bạc xóa sạch bụi ở trang sức bạc. 


963 


9] 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Đức Phật: 

Ta sẽ nói cho ngươi, Xá Lợi Phất, ngươi đã biết [Pháp] 
về những gì thoải mái với người đã ly dục 

người thường tới nơi cô tịch 

người ước muốn Giác Ngộ theo Chánh Pháp. 


964 

VỊ sư tỉnh thức, trí tuệ, sống cô tịch 
không nên có năm nỗi sợ: 

ruồi nhặng, muỗi mòng, rắn 


gặp gỡ người khác, loài thú 4 chân. 


965 

Cũng chớ nên sợ tín đồ giáo pháp khác 

kể cả khi người dị giáo kia làm điều kinh sợ 
Thêm nữa, người đi tìm thiện lành 

Nên vượt qua tất cả các hiểm nguy khác. 


966 

Kham nhẫn cả khi bệnh, đói và khát 
chịu đựng cả khi trời trở lạnh, cực nóng 
người tu sĩ không nhà chớ dao động 
hãy tinh tấn, ra sức tu học. 


967 

Chớ nên trộm cắp, chớ nên nói dối 

Rải tâm từ tới cả người yếu và người mạnh 
Khi nào thấy chợt khởi niệm dao động 


92 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


hãy tự rầy, thôi đi, vì [niệm] đó là từ phía Bóng Tối. 


968 

Chớ có bao giờ giận dữ và kiêu hãnh 
hãy nghiêm ngặt nhồ bật gốc rễ chúng 
Hoàn toàn xa lìa, không dính mắc 


dù là những gì khả ái hay không khả ái. 


969 

Nêu cao trí tuệ, vuI trong thanh tịnh 
gỡ bỏ các trở ngại, 

sông biết đủ tại nơi hoang vắng 
vượt thăng bốn lý cớ than thở: 


970 

Tôi sẽ ăn những gì? Tôi sẽ ăn nơi nào? 

Tôi ngủ đêm qua nhọc nhăn quá! Tôi ngủ đêm nay nơi nào? 
Một du tăng không nhà 

hãy gỡ bỏ các niệm than thở đó. 


971 
Khi nhận thức ăn và y phục đúng thời 

hãy biết thế nào là vừa đủ 

hãy canh giữ như thế, hãy tự chế khi vào làng 

cho dù khi bị kích bác, cũng không mở lời nặng nề. 


972 


Với mặt nhìn xuông, chân đi cân trọng 


93 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


g1ữ tâm trong định, luôn luôn tỉnh thức 
hướng nội chú tâm, tịch lặng an bình 
xa lìa nuối tiếc, cắt đứt ngờ vực. 


973 

Tỉnh thức, vui vẻ khi bị lời khiển trách 

chớ bực đọc đối với người đồng tu 

hãy nói lời an hòa đúng thời, nhưng kiệm lời 


chớ bận tâm chuyện người thế gian bàn tới. 


974 

Thêm nữa, hãy tu với tâm tỉnh thức 

để gỡ bỏ 5 thứ bụi trần gian: 

hàng phục tâm say đắm đối với những gì 
được thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc. 


975 

VỊ tu sĩ, tỉnh thức với tâm giải thoát 

sẽ gỡ bỏ những tham đắm các thứ bụi đó 

Trong khi khảo sát Pháp, rồi sẽ tới lúc 

với tâm chuyên nhất, vị này sẽ phá hủy Bóng Tối. 
Đức Phật dạy như trên. 


Hết Kinh Sn 4.16 


HÉT PHẨM TÁM 


94 


KINH TẬP 
PHẨM QUA BỜ BÊN KIA 


KINH TẬP -- PHẨM QUA BỜ BÊN KIA 


Phẩm Qua Bờ Bên Kia gỗm l6 kinh, mỗi kinh ghi lại những 
lời đối thoại của 16 giáo sĩ Bà La Môn với Đức Phát. Nhóm 
1ó vị này là học trò của đạo sĩ Bavari. Sau các câu đổi thoại, 
15 vị đầu tiên tức khắc vào thánh vị A La Hán. Các bộ chú 
giải đời sau nói dị biệt về giáo sĩ thứ 16. Vị này tên Pingiya. 
Có chú giải nói rằng ngài Pingiya sau khi đối thoại với Đức 
Phát (Kinh Sn 5.16) vào thánh vị Sơ Quả (Nhập Lưu), có chủ 
giải khác nói rằng ngài Pingiya đắc thánh vị Tam Quả (Bất 
Lai). 

Phẩm Qua Bờ Bên Kia thuộc nhóm các kinh trong sơ kỳ Đức 
Phật hoàng pháp, với các bài kệ được dạy lại trong nhiều 
kinh khác. Theo Thanissaro Bhikkhu, các nhà nghiên cứu đò 
ra một số bài kệ rong Phẩm này được tụng lại và khảo sát 
trong ít nhất 5 bản kinh trong Tương Ung Bộ Kinh, 4 bản 
kinh trong Tăng Chỉ Bộ Kinh, trong khi Kinh AN 7.53 ghi 
rằng nữ cư sĩ Velukantaki (mẹ của ngài Nanda) dùng Phẩm 
này làm kinh nhật tụng. 

Có một số chứng cứ cho thấy Phân Giới Thiệu (từ bài kệ 976 


96 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


tới 1031) đặt trước nhóm 16 kinh, và Phân Kết (từ kệ 1124 tới 
1149) là do đời sau soạn ra để hiểu toàn cảnh Phẩm Qua Bờ 
Bên Kia. Trong khi một số học giả (trong đó có Thanissaro 
Bhikkhu) khi dịch nhóm 16 kinh này ra tiếng Anh đã không 
dịch hai phần này, phần đông các dịch giả vẫn dịch toàn văn. 
Bản tiếng Việt của ngài Thích Minh Châu đã dịch toàn văn. 
Nơi đáy, cũng sẽ dịch toàn văn, dựa vào nhiều bản Anh dịch, 
với tham khảo bản tiếng Việt nêu trên, để các nhà nghiên cứu 
tiện dụng. Tuy nhiên, với người chỉ chú trọng về pháp hành, 
có thể sẽ thấy không cần đọc Phân Giới Thiệu và Phân Kế. 
Ký số kinh có dị biệt. Bản của ngài Bhikkhu Anandajoti ghi 
Phân Giới Thiệu là Kinh Snp 5.1 và do vậy Kinh Snp 5.2 là 
các bài kệ đối thoại giữa Ajita và Đức Phật. Bản của ngài 
Thanissaro vào thẳng, ghi ký số Kinh Snp 5.1 là các bài kệ 
đối thoại giữa Ajita và Đức Phật. Nơi đây, ký số kinh sẽ ghi 
theo Thanissaro; kỷ số các bài kệ ghỉ theo quý ngài Bodhi và 
Thích Minh Cháu. 


97 


PHẨM QUA BỜ BÊN KIA 
CÁC BÀI KỆ GIỚI THIỆU 


Khởi đâu là một người Bà La Môn muốn “không tài sản gì 
hết” — dịch theo sát nghĩa, như ngài Anandajodi, dịch là “to 
have no posessions, ” nghĩa là một ẩn sĩ hay du sĩ, không tài 
sản. Nhưng ngài Bodhi dịch là vị này muốn tìm trạng thải 
thiển định “vô sở hữu xứ, ” dịch là “the state of nothingness. ” 
Cả hai cách dịch đều đúng, tuy nghĩa chệch nhau. Nhưng đêu 
không quan trọng, vì Phần Giới Thiệu là do đời sau ghép vào. 
Phân này kề rằng người Bà La Môn Bavari thông thạo các bộ 
Vệ Đà, bản thân có 16 môn đệ giỏi, và mỗi môn đệ có trường 
dạy với các môn đệ riêng. Bavari bị một dị nhân tới làm bùa 
chủ, trù êm là Bavari sẽ bị chẻ đầu làm bảy mảnh vì không có 
để cúng ông này 500 tiên vàng. Bavari sâu khổ, được một vị 
thiên tới chỉ dẫn, rằng hãy tìm Đức Phật để cứu. Bavari nhờ 
16 môn đệ tìm Đức Phát. 


Tóm lược ý kinh: Nói về cơ duyên có Phẩm Qua Bờ Bên Kia, 
khi l6 người Ba La Môn hỏi và được Đức Phật dạy Pháp. 


98 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Phân này gôm các bài kệ từ 976 tới 1031. 


[Người kế] 

976. Một vị Bà La Môn giỏi các kinh điển Vệ Đà, ước muốn 
sông đời vô sở hữu, đi từ thành phố tuyệt vời của người dân 
Kosalan, để tới miền đất phía Nam, 


977. Tại thị trần Assaka, gần biên giới Alaka, vị này tới bên 
bờ sông Godhavari, sống bằng trái cây và đồ lượm nhặt. 


978. Gần đó là một ngôi làng lớn, với những lợi tức thu góp 
từ làng này, vị này tô chức một lễ tế lớn. 


979. Khi lễ tế xong, vị này về lại nơi lều ấn dật, thì một vị Bà 
La Môn khác tìm tới. 


980. Vị đó đang khát, hai bản chân đau đớn, răng cáu bần, bụi 
đầy đầu - tới gần vị Bà La Môn đầu tiên, vị này xin 500 đồng 
tiền. 


981. Bavari (vị đầu tiên) mời vị kia ngôi, hỏi thăm về tình 
trạng an lạc và sức khỏe, rôi nói: 


982. [Bavari] Tất cả những gì tôi được trao tặng, tôi đều bố 
thí cả rồi. Thưa ngài Bà La Môn, xin lỗi, tôi không có 500 
đồng tiền. 


983. [Bà La Môn] “Nếu ông không cho tôi điều tôi xin, thì 
trong vòng 7 ngày, nguyện cho đầu của ông sẽ chẻ ra làm 7 


99 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


I?? 


mảnh 
[Người kế] 


984. Sau khi làm màn chú thuật, vị kia đưa ra lời phù phép 
dữ. Nghe xong, Bavari trở nên sầu khổ. 


985. Không ăn gì, vị này khô héo, với mũi tên sâu khô ghim 
vào, không còn thây vui với thiên định nữa. 


986. Thấy Bavar! tội nghiệp và kinh hãi, một vị thiên muốn 
giúp, nên tới gần và nói: 


987. [Vị thiên] Kẻ kia không biết gì về đầu, y chỉ muốn tài 
sản. Y không biết gì về đầu hay về chẻ đầu. 


988. [Bavari] Nhưng bây giờ ngài biết. Xin giải thích cho tôi 
về đầu và về chẻ đầu; tôi muốn lắng nghe lời ngài. 


989. [Vị thiên] Tôi cũng không biết về chuyện này. Chuyện 
về đầu và về chẻ đầu. Chỉ có Bậc Chiến Thắng đã thấy. 


990. [Bavari] Vậy thì, ai trên mặt đất này biết về đầu và về 
chẻ đầu? Vị thiên ơi, xin nói với tôi. 


991. [VỊ thiên] Từ thành Kapilavatthu, đã có vị Thế Tôn, 
thuộc dòng vua Okkaka, một người con trai tộc họ Sakyan, 
người mang ánh sáng tới. Vị này là bậc Chánh Đẳng Giác 
(Sambuddha), toàn hảo trong mọi pháp. 


100 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


992. Vị này thành tựu tất cả kiến thức và sức mạnh, đã Nhìn 
Thấy mọi pháp, đã tới tận cùng mọi việc, và rồi kết thúc tất cả 
dính mắc đề giải thoát. 


993. VỊ này là Đức Phật trong thế giới này, Bậc Giác Ngộ, 
Nhìn Thấu Suốt, đang dạy Pháp. Ông tới hỏi ngài, sẽ được 
ngài giải thích. 


994. [Người kế] Nghe chữ “Bậc Giác Ngộ,” Bavari vui mừng, 
nỗi sầu khổ giảm nhiều. 


995. [Bavari] Bấy giờ, Bavari hỏi vị thiên: Thế Tôn đang ở 
làng nào, thị trấn nào, quốc độ nào. Nơi đâu tôi có thê tới để 
tôn kính ngài, Bậc Toàn Giác đó? 


996. [Vị thiên] Bậc Chiến Thắng đang ở thành Savatthi, quốc 
độ Kosala; ngài đã thành tựu trí tuệ tuyệt vời, là bậc toàn 
giác. Vị con đòng Sakya đó, là bậc tối thắng, xa lìa mọi lậu 
hoặc, là người hiểu được chuyện chẻ đầu ra. 


997. [Người kế] Rồi vị Bà La Môn nói với các môn đệ giải về 
Kinh Vệ Đà. [Bavari] Tới đầy, hỡi các Bà La Môn trẻ, nghe 
lời ta nói đây. 

998. [Bavari] Bậc Toàn Giác rất hiếm gặp nơi thế giới này đã 
tới. Hãy nhanh chóng tới thành Savatthi để gặp Người Tối 
Thắng này. 


999, [Các môn đệ] Kính thưa Ngài Bà La Môn, làm sao 


101 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


chúng con biết vị đó là Đức Phật Toàn Giác? Thầy hãy chỉ 
chúng con cách làm sao đề biết đó là vị Thế Tôn? 


1000. [Bavari] Trong các bộ Vệ Đà truyền lại cho chúng ta có 
ghi về 32 tướng tốt của bậc Thượng Nhân. 


1001. Hễ có ở tay chân 32 tướng tốt của bậc Thượng Nhân, vị 
đó sẽ chỉ có hai nơi định sẵn, không có trường hợp thứ ba. 


1002. Nếu sống đời tại gia, vị này sẽ chiến thắng địa cầu này, 
không dùng gậy hay gươm, vị này cai trị theo Chánh pháp. 


1003. Nếu xuất gia, vị này sẽ là bậc Gỡ Bỏ Vô Minh, là bậc 
Thế Tôn, là Đức Phật Chánh Đăng Giác, vô thượng. 


1004. Với tâm quý vị, hãy hỏi vị đó về sự sanh của ta, vê gia 
đình và về đặc tướng, về các bài kệ chú của ta, và vê các môn 
đệ và vân vân, về đâu và về chẻ đâu tan vỡ. 


1005. Nếu vị đó là một vị Phật, người nhìn suốt không ngăn 
ngại, vị Phật đó sẽ lên tiếng trả lời những câu hỏi trong tâm 
qUÝ VỊ. 


1006. [Người kế] Sau khi nghe Bavari nói, nhóm 16 môn đệ 


Bà La Môn: Ajita, Tissa Metteyya, Punnaka, cũng như 
Mettagu, 


1007. Dhotaka, và Upasiva, Nanda, và Hemaka, hai vị 
Todeyya và Kappa, và người trí tuệ Jatukanni, 


102 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


1008. Bhadravudha và Udaya, và Posala, người thông minh 
Mogharaja, và nhà đại ẩn sĩ Pingiya, 


1009. Mỗi người đều lãnh đạo một nhóm tu học riêng, nồi 
tiếng khắp thế giới này, những thiền gia vui trong thiền định, 
đều là bậc trí tuệ, với nghiệp lành từ quá khứ. 


1010. Họ đảnh lễ và đi vòng quanh Bavari, họ bện tóc và mặc 
áo da nai, cùng đi về hướng Bắc: 


1011. Trước tiên là đi từ Mulaka tới Patitthana, rồi tới 
Mahissati, tới UJJem, và Gonaddha, tới Vedisa, và tới nơi có 
tên là Vanasa. 


1012. Rồi tới Kosambi, và Saketa, và tới thành phố tối thắng 
Savatthi, tới Setabya, và Kapilavatthu, và tới thành phố 
KusInara, 


1013. Rồi tới Pava, tới Bhoganagara, tới Vesäall, và tới thành 
phố Rajagaha của người Magadhan, và tới đền Pasanaka, nơi 
tuyệt đẹp, lôi cuốn. 


1014. Y hệt như một người khát đối với nước mát, hay như 
thương nhân nghĩ tới lợi lớn, hay như người cháy bỏng vì 
năng hướng về bóng mát, người đó mau chóng leo lên núi. 


1015. Nay là lúc Đắng Thế Tôn ngồi trước tăng đoàn, đang 
giảng pháp cho các tỳ khưu, như tiếng gầm sư tử trong rừng. 


103 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


1016. Ajita nhìn thấy Đức Phật, hào quang như mặt trời sáng 
rực, như mặt trăng trong đêm rằm. 


1017. và sau khi nhìn thấy các đặc tướng đầy đủ nơi tay chân 
của Đức Phật, Ajita vui mừng đứng bên, và hỏi thầm trong 
tâm: 


1018. [Ajita] “Xin hãy nói về tuổi thầy tôi, về gia tộc và về 
đặc tướng, nói về thầy tôi đã học thành tựu các bộ Vệ Đà thế 
nảo, và thầy tôi đã dạy ra bao nhiêu vị Bà La Môn?” 


1019. [Đức Phật] Tuổi vị đó là 120 tuổi, thuộc gia tộc Bavarl, 
có ba đặc tướng nơi tay chân, đã thành thạo ba bộ Vệ Đà. 


1020. Ba bộ Vệ Đà về đặc tướng và truyền thống, về tự vựng 
và về nghi lễ. Thầy của ông dạy 500 môn đệ, trong pháp tuyệt 
hảo của riêng vị đó. 


1021. [Ajita] Ô hỡi bậc Tối Thượng trong cõi người, hãy kể 
về đặc tướng cơ thể của Bavari. Ô bậc đã cắt bỏ tham dục, xin 
ngài nói rõ, để chúng con không ngờ vực nữa. 


1022. [Đức Phật] Lưỡi của y có thể che cả khuôn mặt, có một 
nhúm lông giữa hai mi mắt, có da bọc âm tàng. Hãy biết thế, 
hỡi chàng trai này. 


1023. [Người kế] Không nghe câu hỏi nào (nói lên), trong khi 
nghe các câu hỏi được (Đức Phật) trả lời, tất cả mọi người 


104 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


đều vui mừng kinh ngạc, chắp tay, suy nghĩ: 


1024. VỊ thiên nào — một vị thiên, hay một Phạm Thiên, hay 
Đề Thích, hay Sujampati — ai đã hỏi các câu hỏi trong tâm 
như thế? Ai được trả lời như thế? 


1025. [Ajita] Bavari hỏi về đầu và về chẻ đầu nhiều mảnh. 
Xin Thế Tôn giải thích, gỡ bỏ nghi ngờ của chúng con. 


1026. [Đức Phật] Hãy biết vô minh gọi là “cái đầu” trong khi 
hiểu biết ra (ngộ) chính là “chẻ đầu ra” -- nối kết với tín, 
niệm, định, dục tinh tấn, và năng lực. 


1027. [Người kế] Với cảm xúc lớn, bày tỏ tôn kính, chàng trai 
quấn tắm da nai lên một vai, quỳ lạy đặt đầu nơi bàn chân 
Đức Phật. 


1028. [Ajta| Bạch Ngài, người Bà La Môn Bavari và các 
môn đệ, rất mực vui mừng thờ phượng nơi chân Ngài, bậc 
Nhìn Thấu Suốt. 


1029. [Đức Phật] Người Bà La Môn Bavari, hãy sống vui, an 
lạc với các môn đệ. Và quý vi hãy sống vui, an lạc. Và chàng 
trai này, mong chàng sống trường thọ. 


1030. Tắt cả nghi ngờ nào Bavari, hay ông, hay bắt kỳ ai có, 
hay bất cứ những øì trong tâm, người đều được phép hỏi. 


1031. Được Đức Phật cho phép, Ajita ngồi xuống, hai tay 


105 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


chắp kính lễ, và hỏi Đức Như Lai câu hỏi đầu tiên. 


Hết Phần Các Bài Kệ Giới Thiệu 


106 


Šn 5.I: AJITA-MANAVA-PUCCHÀA —— AJITAS QUESTIONS 
KINH Šn 5. I: CÁC CÂU HỎI CỦA AJITA 


Đức Phật dạy rằng vô minh che phủ thể giới, cho nên ánh 
sáng bị ngăn che. Các dòng nước (sinh, già, bệnh, chết) chảy 
khắp nơi, chỉ có thể bị ghìm lại bởi tỉnh thức/chánh niệm 
(mindƒfulness), và bị ngưng chảy bởi trí tuệ (wisdom). Và chỉ 
giải thoát (vắng lặng toàn bộ tâm/thân, danh/sắc)) khi tịch 
diệt xong ÿ thức (cessation 0ƒ consciousness). 

Kinh này gợi lên một số suy nghĩ. Có phải ánh sáng bị ngăn 
che là Phát tánh bị vô mình che? Tỉnh thức/cháảnh niệm (hai 
chữ này sẽ dùng nghĩa tương đương trong kinh này, vÌ cùng 
hướng về giải thoát; trong khi, đời thường, mindfulness có khi 
dùng cho tà hạnh, như để huấn luyện lính bắn tỉa) chỉ có thể 
ghìm được dòng nước tham dục, nhưng trí tuệ mới ngăn hoàn 
toàn (vì nước = tham). Và giải thoát là khi tịch diệt ý thức. 
Tới đây, phải nói về cách dịch một chữ trong câu “Tham câu 
là ô nhiễm của nó” trong bài Kệ 1033. Ngài Minh Châu dịch 
là “mong câu,” Bodhi dịch là “hankering,” Khantipalo, 
lreland và Thanissaro dịch là “longing, ` Anandajoti địch là 


107 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


ở 


“hunger. ` 
Chữ đó có nghĩa đi, thèm, muốn, mong cầu... nghĩa là nên 
rời dinh mắc cả 4 loại thức ăn: 

-- đoàn thực (thức ăn nuôi thân, thô hay tê), 

-- xúc thực (các pháp tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi thân ÿ), 

-- ft niệm thực (ước muốn trong tâm), 

-- thức thực (thức là duyên để sinh khởi ra danh/sắc, ra 
tâm/thán). 

Bài Kệ 1037 trong kinh này nói là phải “tịch diệt thức, đoạn 
tận thức, ” có thể đối chiếu với Thiên Tông. Cũng chính như 
thế, mới thành tựu cả Vắng Lặng (Chỉ - Samatha) và Tỉnh 
Thức (Quán - Vipassana), theo bài Kệ 1039. Nhưng thể nào 
để đoạn diệt thức? Chỉ cần thấy Tánh, trong Tạp A Hàm nói 
là thấy Pháp Duyên Khởi, thì tự khắc thấy các pháp đêu rỗng 
rang và thức không còn duyên vào đâu mà tốn tại. 

Có thể tham khảo với Kinh Tạp A-Hàm, Quyển 14 (354 - 
364), bản dịch của quý Thây Thích Đức Thắng và Tuệ Sỹ, 
trong nhóm 3 Kinh 359, 360, 36] Tự Lương (1) (2) (3) có lời 
Đức Phát dạy: 

“Nếu suy lường, vọng tưởng thì chắc chắn sẽ bị sai sử khiến 
thức duyên níu mà tôn tại. Vì có chỗ duyên níu cho thức tôn 
tại nên nó nhập vào danh sắc. Vì nhập vào danh sắc nên có 
sanh, lão, bệnh, tứ, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai và tập hợp 
thuân một khối khổ lớn. 

“Nếu không suy lường, không vọng tưởng thì sẽ không bị sai 
sử khiến thức duyên níu mà tôn tại. Vì không có chỗ duyên 
níu cho thức tôn tại nên nó không nhập vào danh sắc; vì 
không nhập vào danh sắc nên sanh, lão, bệnh, tứ, ưu, bị, khổ, 
não ở đời vị lai bị diệt và thuần một khối khổ lớn như vậy bị 
diệt. ” 


108 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Do vậy, thấy rõ Thiên Đạt Ma cũng bắt nguôn từ Kinh Tập 
của Tạng Nikaya và từ Kinh Tạp A4 Hàm của Hán Tạng. 


Tóm lược ý kinh: Trước tiên, phải lìa tham muốn. Pháp hành 
là: Tĩnh thức sẽ làm chậm dòng lũ, trí tuệ sẽ ngăn dòng lñ, và 
đoạn tận thức sẽ giải thoát. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 1032 tới 1039. 


1032. [Ajita] Thế giới này bị những gì bao phủ? Sao nó 
không chiếu sáng ra được? Xin ngài nói cái gì làm nó ô 
nhiễm? Nỗi sợ lớn của thế giới là gì? 


1033. [Đức Phật] Vô minh bao che thế giới này. Nó không 
chiếu sáng được vì ngăn che bởi tham dục và không tỉnh thức 
(không được thấy như nó là). Tham cầu là ô nhiễm của nó. Ta 
nói, khổ là nỗi sợ lớn của thế giới. 

1034. [Ajita] Các dòng nước chảy tràn khắp nơi. Xin ngài dạy 
cách nào ngăn các dòng nước, và làm sao dứt toàn bộ các 
dòng nước. 

1035. [Đức Phật] Hỡi Ajita, với bất cứ dòng nước nảo trên 
thế giới, chánh niệm sẽ ghìm hãm các dòng nước, trí tuệ sẽ 


đóng hăn các dòng nước. 


1036. [AJita| Bạch Thế Tôn. Trí tuệ, và chánh niệm. Xin dạy 
cho con: danh và sắc (tâm và thân) khi nào tịch diệt. 


1037. [Đức Phật] Câu hỏi ngươi đưa ra, Ajita, ta sẽ trả lời. 


109 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 
Tâm và thân tịch diệt không dư tàn là khi đoạn diệt thức, nơi 


này nó ngưng hăn. 


1038. [Ajita| Những ai đã nhận ra Pháp nơi đây (đã vào bậc 
vô học), và những aI đang tu học nơi đây (còn ở bậc hữu học), 
họ đang hành trì ra sao, con xin hỏi Đức Thế Tôn. 


1039. [Đức Phật] VỊ đó chớ ham muốn thọ lạc, hãy giữ tâm 
tịch lặng, khéo léo trong tất cả các pháp, sống hạnh du tăng 


tỉnh thức. 


Hết Các Câu Hỏi của Chàng Thanh Niên Ajita 


110 


$n 5.2: TISSA-METTEYYA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA TISSA-METTEYYA 


Câm hỏi tuyệt vời với những chữ “ai” đưa ra, về pháp giải 
thoát. Đức Phật trả lời đó là người xa lìa tham dục, luôn luôn 
văng lặng và tỉnh thức, biết cả hai đầu (hai phía, nhị biên) và 
không dinh mắc nơi chặng giữa. 

Chúng ta có thể nêu câu hỏi rằng, hai đầu hay hai phía là gì, 
và chặng giữa là gì? Access to Insighf (trang web của quj/ 
ngài Nam Tông Thải Lan) có ghỉ chú rằng, Kinh Tăng Chỉ 
AN 6.61 kể về cuộc thảo luận của nhiễu vị sư Tì rưởng lão về 
bài Kinh Sn 5.2 với ý nghĩa “2 phía” và “chặng giữa. ” Có 6 
Trưởng lão giải thích như sau, ý kiến đị biệt nhau: 

- Xúc là phía thứ nhất, cội nguôn của xúc là phía thứ hai, và 
tịch diệt của xúc là nằm trong chặng giữa. 

- Quá khứ là phía thứ nhất, tương lai là phía thứ hai, và hiện 
tại là chặng giữa. 

- Thọ vui là phía thứ nhất, thọ đau đớn là phía thứ hai, và 
không vui cũng không khổ là chặng giữa. 


111 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


- Danh (tâm) là phía thứ nhất, sắc (thân) là phía thứ hai, và 
thức là chặng giữa. 

- Nhóm 6 trần (sắc thanh hương vị xúc pháp - tức là: cảnh 
thấy được, âm thanh nghe được, mùi hương ngửi được, vị 
nếm được, cảm xúc nhận từ thân, hình ảnh ý nghĩ hiện trong 
tâm) là phía thứ nhất, nhóm 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý) là phía thư hai, và thức là chặng giữa. 

- Tự nhận mình có ngã (selFidemtity) là phía thứ nhất, cội 
nguôn của cải tự nhận mình có ngã là phía thứ hai, và tịch 
diệt cải tự nhận mình có ngã là chặng giữa. 

Đó là ý kiến khác nhau từ 6 Trưởng lão. Khi quý ngài trình 
với Đức Phật, Đức Phật trả lời rằng tất cả 6 giải thích trên 
đêu là thích nghỉ, khéo thuyết, nhưng khi Đức Phật trả lời 
chàng thanh niên Tissa-metteyya, chỉ nghĩ tới giải thích đâu 
tiên. 

Tới đây, chúng ta có thể suy nghĩ: với cả 6 giải thích nêu 
trên, là tất cả những gì chúng ta nhận ra trong cõi này. Như 
thể, khi Đức Phật dạy, không để vướng hai bên, không để 
dinh mắc chặng giữa... có nghĩa lời dạy rút gọn là: vô sở trụ, 
không dính mắc vào bất kỳ pháp nào, dù là “quả khứ, hiện 
tại, Vị lai, ” dù là căn-trần-thức, dù là thân-tâm-thức, dù là 
“nơa, phi ngã `... 

Tóm lược ý kinh: Xa lìa tham, sống tịch lặng và tỉnh thức, 
giữ tâm vô sở frụ. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 1040 tới 1042. 


1040. [Tissa] Ai thỏa mãn trong thế giới này? Ai không đao 
động? Ai là người trí tuệ, đã biết suốt cả hai đầu, và không 
nhiễm ô nơi chặng giữa? Ai mà ngài gọi là bậc Thượng 
Nhân? Ai là người vượt qua được mạng lưới tham ái thêu 


112 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 
dệt? 
1041. [Đức Phật] Đó là người sống đời trong sạch giữa các 
thọ lạc, xa lìa tham, luôn luôn tỉnh thức và tịch lặng, tự quán 
chiếu sâu thắm, không còn gì dao động. 
1042. Đó là một người trí tuệ, đã biết cả hai đầu nhị biên, và 
không dính mắc vào chặng giữa. Ta gọi đó là bậc Thượng 


Nhân, người đã vượt qua mạng lưới lưới thêu dệt ái nhiễm. 


Hết Các Câu Hỏi của Thanh Niên Tissa Metteyya 


113 


$n 5.3: PUNNAKA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA PUNNAKA 


Nghỉ lễ tôn giáo vô ích. Cúng lễ, hiến tế vô ích. Giải thoát là 
người đã thấy được xa và gân trong thể giới này (has 
discerned far and near in the world). Xa và gần là gì? Có thể 
hiểu như Kinh Sn 5.2. Nhưng Kinh Sn 5.3 không nói gì về 
chặng giữa, cho nên “xa và gân” có thể hiểu như nhìn thấy 
trong chánh niệm các pháp tập khởi và biến diệt. Đức Phật 
cũng dạy là phải vắng lặng và tỉnh thức, và xa lìa tham với 
sẵn. 


Tóm lược ý kinh: Vắng lặng và tỉnh thức, xa lìa tham sân. 
Chuyện nghỉ lễ, cúng tế chỉ vô ích. 
Kinh này gâm các bài kệ từ 1043 tới 1048. 


1043. [Punnaka| Đôi trước người bât động, người đã thây cội 
rễ, con xin nêu câu hỏi: Vì sao nhiều đạo sĩ, dân chúng, giới 


quý tộc và giới bà la môn trong thê giới này cúng lễ các vị 


114 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


thiên? Xin Đức Phật trả lời cho con. 


1044. [Đức Phật| Hỡi Punnaka, bất kỳ các đạo sĩ, dân chúng, 
quý tộc và ba la môn đó cúng lễ các vị thiên, vì họ khao khát 
tái sinh. Khi họ già yếu, họ cúng lễ. 


1045. [Punnaka] Các đạo sĩ, dân chúng, quý tộc và bà la môn 
đó cúng lễ các vị thiên, dâng lễ hiến tế các vị thiên. Bạch Thế 
Tôn, những người tinh tấn theo con đường cúng lễ có vượt 
qua được sinh và già hay không? Xin Đức Phật trả lời cho 
con. 


1046. [Đức Phật] Hy vọng, cầu nguyện, thèm khát và cúng lễ 
hiến tế. Thèm khát có niềm vui thọ lạc, như thế là họ muốn 
kiếm thêm. Do vậy họ cúng lễ hiến tế, ham muốn để tái sinh. 
Ta nói rằng, họ không vượt qua được sinh và già. 


1047. [Punnaka] Bạch Thế Tôn, nếu những người cúng lễ 
hiến tế không vượt qua sinh và già, thì ai trong cõi trời và 
người đã vượt qua được sinh và già. Xin Đức Phật trả lời cho 
con. 


1048. [Đức Phật] Đó là người đã nhìn thấy xa và gần trong 
thế giới này, người không còn đao động dù ở đâu trong cõi 
này, người sống vắng lặng, tỉnh thức, không còn tham hay 


sân. Ta nói, người như thê đã vượt qua sinh và già. 


Hệt Các Câu Hỏi của Punnaka 


115 


$n 5.4: METTAGU-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA METTAGU 


Kinh này Đức Phật dạy giữ tâm vô sở trụ, không để dính mắc 
vào bất cứ những gì ở hướng trên, ở hướng dưới, và các 
hướng giữa hai phía. Như thế, thức sẽ không duyên vào sanh 


A132 


hữu, xa lìa mọi thứ “cải của tôi” — và như thê, sẽ giải thoái. 


Tóm lược ý kinh: Giữ tâm vô sở trụ, xa lìa tất cả những “cải 
của tôi ” dây khởi trong tâm. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1049 tới 1060. 


1049. [Mettagu] Bạch Thế Tôn, xin trả lời con câu hỏi này. 
Con xem ngài là vị Thầy thông suốt các bộ Vệ Đà, bậc hiền 
trí. Vì sao vô lượng sầu khổ khởi lên cho bất kỳ ai trong cõi 
này? 


1050. [Đức Phật] Ngươi hỏi ta về cội nguồn sầu khô. Ta đã 
Biết, ta sẽ nói: sầu khổ trong vô lượng hình thức sinh khởi vì 


116 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


dính mắc chấp giữ. 


1051. Người vô minh, kém trí, dính mặc vào tích sản, và cứ 
liên tục sâu khô thôi. Do vậy, hiêu như thê, chớ nên dính mắc 
châp giữ gì, khi đã nhìn thây sinh và cội nguôn của khô. 


1052. [Mettagu| Ngài đã trả lời câu con hỏi. Xin trả lời thêm 
một câu hỏi. Làm sao người trí vượt qua dòng nước lụt của 
sinh, già, sầu khổ và thương khóc? Xin giải thích cho con, vì 
ngài là Bậc Trí Tuệ đã thông suốt Pháp này. 


1053. [Đức Phật] Ta sẽ giảng Pháp này cho ngươi. Được thây 
ngay trong đời thực này, chứ không phải là nghe đồn. Hiểu 
được và sống được Pháp một cách tỉnh thức, sẽ vượt qua 
những dính mắc cõi này. 


1054. [Mettagu| Kính thưa bậc Đại Đạo Sư, con rất mực vui 
mừng với Pháp tối thượng này, mà khi hiểu được và sống 
được một cách tỉnh thức, chúng sinh có thÊ vượt qua dính 
mắc cõi này. 


1055. [Đức Phật] Hỡi Mettagu, đối với bất cứ những gì con 
nhận biết phía trên, phía dưới, và phía ngang nơi giữa, hãy từ 
bỏ ưa thích và dính mắc, [rồi thì] thức sẽ không duyên vào 
sanh hữu. 


1056. Sống như thế, chánh niệm và tinh tắn, buông bỏ mọi 
thứ “cái của tôi” — ngay nơi đây, người trí có thể xa lìa toàn 


bộ đau khổ, sanh và già, đau buồn và thương khóc. 


117 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


1057. [Mettagu] Con rất mực vui mừng với lời dạy của Đức 
Thế Tôn. Ô Gotama, ngài đã khéo chỉ đường giải thoát ra 
khỏi đính mắc. Ngài hiển nhiên đã xa lìa toàn bộ sầu khô, vì 
ngài đã Biết rõ Pháp này. 


1058. Bất kỳ ai mà Thế Tôn liên tục giáo hóa, chắc chắn là họ 
cũng có thê xa lìa sầu khổ; do vậy nay đã gặp ngài là bậc Vua 
Rồng, con kính lễ, xin ngài cũng sẽ giáo hóa con. 


1059. [Đức Phật] Ngươi nên biết rằng khi một bậc Phạm hạnh 
có hiểu biết chân thực, không sở hữu gì hết, và không dính 
mắc vào niềm vui dục lạc và dục hữu, chắc chắn sẽ vượt được 
trận lụt này và qua bờ bên kia; vị đó sẽ nhu hòa, xa lìa mọi 
ngờ vực. 


1060. Người trí tuệ đó nơi đây có hiểu biết chân thực, đã gỡ 
bỏ xiềng xích của liên tục tái sinh, xa lìa tham ái, dứt bỏ ngờ 
vực, không ước muốn gì — ta nói, người như thế đã vượt qua 


sanh và già. 


Hết Các Câu Hỏi của Chàng Trai Mettagu 


118 


$Sn 5.5: DHOTAKA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA DHOTAKA 


Kinh này bắt đầu bằng câu hỏi, làm sao tự tu học đề thể nhập 
Niết Bàn. Đức Phật trả lời rằng pháp tịch tịnh tối thượng là 
đối với bất cứ những gì trên, dưới, ngang bằng chặng giữa, 
đừng khởi bắt kỳ tâm tham ái hay tâm dính mắc nào. 


Tóm lược ý kinh: Giữ vô sở trụ đối với tất cả các pháp. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1061 tới 1068. 


1061. [Dhotaka] Con xin hỏi Thế Tôn, xin mở lời dạy cho 
con đề con có thê tự thê nhập Niết Bàn. 


1062. [Đức Phật] Hõi Dhotaka, vậy thì con phải ra sức, nơi 
đây phải khôn ngoan và tỉnh thức, sau khi nghe lời ta, con nên 
tự tu học chứng ngộ Niết Bàn. 


1063. [Dhotaka] Con thấy trong cõi của trời và người, bậc 
Phạm hạnh không sở hữu gì đang đi các nơi; do vậy con tôn 


119 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


kính ngài, bậc Nhìn Thấu Suốt Tất Cả. Ô Thích Ca, xin gỡ bỏ 
ngờ vực của con. 


1064. [Đức Phật] Hỡi Dhotaka, ta sẽ không có thê giải thoát 
bất kỳ ai trong thế giới này, mà người đó vẫn còn nghỉ ngờ. 
Nhưng hiểu được Pháp tối thắng này, ngươi sẽ vượt qua được 
trận lụt này. 


1065. [Dhotaka] Hỡi Bậc Phạm hạnh! Xin từ bi chỉ dạy con 
pháp Viễn Ly tối thắng mà con nên biết, để con sống được 
như bầu trời hoàn toàn không gì ngăn che, với từ tâm, tịch 
lặng, không dính mắc gì. 


1066. [Đức Phật] Hði Dhotaka, ta sẽ dạy con pháp tịch lặng 
hiện tiền, không phải chuyện nghe đồn thời cổ xưa; khi hiểu 
được, và sống một cách tỉnh thức, con có thê vượt qua dính 

mắc vào thế giới này. 


1067. [Dhotaka] Con rất mực vui mừng trong pháp tịch tịnh 
tối thượng; mà khi hiểu được, và sống một cách tỉnh thức, con 
có thê vượt qua dính mắc vào thế giới này. 


1068. [Đức Phật] Hỡi Dhotaka, với bất cứ những gì con biết, 
dù trên cao, dưới thấp và khắp chặng giữa, hãy hiểu rằng đây 
như là dây trói vào thế giới này, đừng tham đắm với bất kỳ 


trạng thái sinh tồn nào. 


Hết Các Câu Hỏi của Chàng Trai Dhotaka 


120 


$Sn 5.6: UIPASIVA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA UPASIVA 


Làm cách nào vượt qua trận lụt lớn? Đức Phật dạy rằng hãy 
tỉnh thức và không nương tựa bất kỳ một pháp nào. Không 
một pháp nào? Thiên sư Phật Quả Viên Ngộ là người soạn ra 
tuyển tập công án Bích Nham Lục, vẫn thường nói rằng chư 
Phật không một pháp trao cho người. 

Trong tác phẩm “Sảu Cửa Vào Động Thiếu Thất” của Bồ Để 
Đạt Ma, bản Việt dịch của Trúc Thiên, nơi những trang đầu 
tiên có ghỉ hai câu thơ của Thiên Tông Trung Hoa: 

Tịch diệt thể vô đắc 

Chán không tuyệt thủ phan. 

(Thể Niết bàn không chứng đắc 

Chán không chặt đứt tay leo.) 

Đó là nơi không thể vin tay vào đâu được. Đó là nơi không có 
gì đê được (vô đắc) vì vốn đã có sẵn trong thể vắng lặng 
(rong tâm). HỄ còn vin vào bắt kỳ pháp nào, đù là dinh tới 
bất kỳ sắc thanh hương vị xúc pháp nào, đều sẽ hỏng (vì là, 


121 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


hễ vin vào bất cứ øì) là trên đâu mọc thêm đâu, trên tâm lại 
chồng thêm tâm). Và vì không h nương vào một pháp nào, 
nên mới vào được Cứa Không Cửa. 

Kinh dạy có nhiễu pháp tới giải thoát. 

Như phổ biến hiện nay là Tứ Niệm Xứ (niệm Thân, niệm Thọ, 
niệm Tâm, niệm Pháp). Pháp này dạy trong Kinh MN 10, và 
một số kinh khác. 

Kinh MN 10, bản dịch HT Minh Châu, viết: "Này các Tỷ- 
kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bồn Niệm xứ 
này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau 
đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu 
còn hữu dự y, thì chứng quả Bất hoàn. " 

Như Lục Niệm Pháp (niệm Phát, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm 
Giới, niệm Thiên, niệm Thị). 

Kinh SN 9.11, bản dịch Thanissaro viết: “Keeping your mìnd 
on the Teacher, the Dhamma, the Sangha, your Vvirfues, you 
will arrive at joy, rapture, pÏleasure without doubt. Then, 
safurated with joy, you will put an end to sufJering & stress. ” 
(Chú tâm vào Đức Phát, Giáo Pháp, Tăng Giả, Giới Đức 
[của ngươi], ngươi sẽ chứng đạt niềm vui, cực kỳ an lạc, xa 
la ngờ vực. Rồi, bao trùm trong niềm vui đó, ngươi sẽ kết 
thúc sâu khổ và lo âu). Bản dịch Sujato là: “Thinking about 
the Teacher, the teaching... you ll make an end to suƒJering. ” 
(Thinking about = hướng tâm về, không mang nghĩa lÿ luận 
hay biện luận). 

Như Thập Niệm Pháp (niệm Phát, niệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Hơi Thở, niệm Sự 
Chết, niệm Thân, niệm Tịch Tĩnh). Đức Phát nói rằng chỉ cần 
một pháp niệm, theo bất kỳ pháp nào trong Thập Niệm đếu đủ 
để giải thoát. 


122 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Chúng ta từng đọc Kinh AN 10.2 với lời Đức Phật dạy rằng 
chỉ cần giữ giới thanh tịnh, và không cân khởi lên ước muốn 
gì hết (tâm hành xử diệt) rồi sẽ tự động đắc quả A La Hán. 
Tới đây, chúng ta cũng thấy nơi Kinh AN 1.287-296, bản Anh 
dịch Thanissaro, viết: “One thing — when developed & 
pursued — leads solely to đisenchantmemt, to đispassion, 1o 
cessafion, to sfilling, to direct knowledge, to selƒf-awakening, 
to Unbinding. Which one thing? Recollection oƒvirtue. `” (Một 
pháp -- khi được tu tập và vun bồi -- dẫn đi một hướng đơn 
độc tới nhàm chán, ly tham, tịch lặng, biết trực tiếp, giác ngộ, 
Niết Bàn. Một pháp nào? Đó là Niệm Giới.) 

Pháp Niệm Sự Chết, nói trong Kinh AN 6.20, bản dịch Suja1o, 
viết: “Mindfulness oƒ death, when developed and cultivated in 
this way, is very ƒruifful and bene€ficial. l† culminates in the 
deathless and ends with the deathless. ` (Niệm sự chết, khi tu 
tập và vun bôi như thế, sẽ hiệu quả lớn, và rất lợi ích. Tận 
cùng là tới bất tử, thể nhập vào bất tử.) 

Niệm Phật cũng đủ. Như trong Kinh Tăng Chỉ (AN I.296- 
305), Phẩm Một Pháp, bản dịch ngài Minh Châu: “Một pháp 
ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, này các 
Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt 
hướng nhàm chắn, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niễt-bàn. ” 

Hay là, như trong Kinh MN 52 và Kinh AN II I7, Đực Phật 
dạy 11 pháp tu giải thoát, trong đó Thiên Tâm Từ là một cửa 
giải thoát, vin vào đây để nhận ra pháp ấn Vô Thường, là 
hoàn tất. 

Tuy nhiên, tất cả các pháp vừa dân đều niệm có đối tượng, 
vin vào cảnh (uẩn-xứ-giới). 


Trong khi đó, các tổ sư Thiên Tông nói rằng không một pháp 


123 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


nào để trao cho người, và học nhân phải bước lên đẫu sào 
trăm trượng, rồi bước thêm một bước nữa (để rời cả sào). 
Thiên Tông còn gọi, đó là Cái Chết Lớn, vì uẫn-xứ-giới đêu 
biến mất, thân/tâm/thế giới đều biến mắt trong tâm người tu 
(không còn gì để nương vào). Cái Chết Lớn này, trong bài Kệ 
1076 trong Kinh Sn 5.6 được Đức Phát dạy là, theo bản dịch 
Bodhi: When all phenomena have been uprooted, all 
pathways oƒ speech are also uproofted (Khi tất cả các pháp 
[tất cả hiện tượng] đã bị bứng gốc rễ, tất cả ngôn ngữ nói 
năng cũng bị bứng gốc rê). Y hệt như lời của Bộ Đề Đạt Ma 
và Huệ Năng. 

Bản Kinh Sn 5.6 nơi đây nói là chớ vin vào bất kỳ cảnh nào 
(phi đối tượng), không nói là niệm gì, mà chỉ nói là “tỉnh 
thức, nhìn về không một pháp nào, nương vào “không một 
pháp nào ' để qua bở ”: 

-- Bodhi dịch: Contemplating nothingness, mindƒul (Upasiva, 
said the Blessed One), supported by there is nof”, crOSS OVeF 
the flood); 

-- Khamtipalo dịch: Mindƒfully do you no-thingness regard, 
rely on “there-is-nof” to go across the ƒlood; 

-- Thanissaro dịch: Mindƒfully ƒocused on nothingness, relying 
on “There isn 1,' you should cross over the ƒlood; 

-- Anandqjol dịch: “Looking to nothingness, and being 
mindful Upasiva, `” said the Gracious One, “depending on 
nothing, cross over the ƒÏood”; 

Bài Kệ 1070 trong Kinh này với lời Đức Phật dạy ngài 
Upasiva: 

“hãy tỉnh thức, nhìn về không một pháp nào, nương tựa 
“không một pháp nào `” mà vượt qua dòng nước lũ. Rời dục 
lạc, bỏ nói năng, ngày đêm liên tục nhìn cho cạn kiệt tham 


124 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


TIÊN 

Nghe y hệt như lời chư Tổ Thiên Tông dạy pháp tham thoại 
đâu, nhìn liên tục ngày đêm xem gốc rể tâm tham ải từ đâu 
ra, tới một lúc gốc rễ sẽ tự bứng lên, và đó vốn là cái rỗng 
rang tịch lặng. 

Nhóm chữ “ngày đêm liên tục nhìn cho cạn kiệt tham ái” là 
dịch theo: 

-- bản dịch Bodhi “night and day see into the destruction oƒ 
craving, `” 

-- bản dịch Khamtipalo là “see craving s exhaustion by nighf 
and by day, ” 

-- bản dịch Thanissaro là “keep watch ƒor the ending oƒ 
craving, nighf & day. ” 

-- bản dịch Ananddqjoti là “day and night you must look ƒor 
the end oƒ suƒJering. ” 

Chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn là đu. Là các pháp tự vận hành. Đó là 
pháp tham thoại đầu của Thiên Tông, nhìn tận cội nguôn khi 
tâm tham chưa sinh khởi, trong khi buông hết tất cả uẩn-xứ- 
giới đề không dựa vào bất kỳ pháp nào hết. 

Hai bài Kệ 1074 và 1076 trong Kinh Sn 5.6 này, theo Luận 
thự Nidd II (dịch theo Bodhi), là câu trả lời của Đức Phật về 
cảnh giới giải thoát: Đức Phật không trả lời trực tiếp rằng 
cảnh giới giải thoát là hư vô hay hằng hữu, chỉ nói rằng 
không thể nói là về đâu, y hệt như khi ngọn lửa biến mái, 
không thể định dạng hay nói năng gì về cảnh này. 


Tóm lược ý kinh: Liên tục tỉnh thức, không nương vào bất kỳ 
pháp nào. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1069 tới 1076. 


125 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


1069. [Upasiva] Ô ngài Thích Ca, con đơn độc, không gì 
nương tựa, con không thể vượt qua đòng nước lũ lớn này. Hỡi 
Bậc Nhìn Thấu Suốt Tất Cả, hãy chỉ con phương tiện để vượt 
qua trận lụt. 


1070. [Đức Phật] Hỡi Upasiva, hãy tỉnh thức, nhìn về không 
một pháp nào, nương tựa “không một pháp nào” mà vượt qua 
dòng nước lũ. Rời dục lạc, bỏ nói năng, ngày đêm liên tục 
nhìn cho cạn kiệt tham ái. 


1071. [Upasiva] Người nào ly ái dục, không nương tựa vào 
một pháp nào, đã buông bỏ toàn bộ tất cả các thứ khác, hướng 
về tự do tôi thượng, nơi vẫn còn tưởng — có phải người đó sẽ 
vẫn trụ nơi đó mà không rơi khỏi nơi đó? 


1072. [Đức Phật] Người nảo ly ái dục, không nương tựa vào 
một pháp nào, đã buông bỏ toàn bộ tất cả các thứ khác, hướng 
về tự do tôi thượng, nơi vẫn còn tưởng —người đó sẽ vẫn trụ 
nơi đó mà không rơi khỏi nơi đó. 


1073. [Upasiva] Nếu người đó vẫn trụ nơi đó mà không rơi 
khỏi nơi đó trong rất nhiều năm, xin Bậc Nhìn Thấu Suốt Tắt 
Cả trả lời cho con, người đó sẽ được mát lạnh thanh lương và 
tự do nơi đó, hay có phải ý thức của người như thế sẽ biến 
mất [trong trạng thái đó]? 


1074. [Đức Phật] Y hệt ngọn lửa khi gió thối tắt, sẽ an nghỉ 
và không còn có thể được nhận ra, y hệt như bậc Trí Tuệ giải 
thoát khỏi thân và tâm, sẽ an nghỉ và và không còn có thê 


126 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


được nhận ra. 


1075. [Upasiva] Đối với người đã tới an nghỉ như thế, có phải 
vị đó không còn hiện hữu? Hay vị đó vĩnh viễn hằng hữu 
không bệnh? Kính xin Đức Phật giảng cho con, vì ngài hiểu 
tận tường Pháp này. 


.1076. [Đức Phật] Hỡi Upasiva. Không thể đo lường nào đối 
với người đã tới nơi an nghỉ giải thoát, không có gì người ta 
có thê mô tả về người đó, nơi tất cả các pháp đều hoàn toàn 
được gỡ bỏ, nơi tất cả mọi đường ngôn ngữ cũng hoàn toàn 
được gỡ bỏ. 


Hết Các Câu Hỏi của Chàng Trai Upasiva 


127 


$Sn 5.7: NANDA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA NANDA 


Học nhiễu kiến thức không thể giải thoát. Giữ giới cấm cũng 
vô ích (có khi, chỉ tăng ngã chấp, rằng có người đang giữ 
giới, rằng có giới đang được giữ). Rèn luyện tu tập cũng vô 
ích. Bởi vì, cải rèn luyện được, chỉ là pháp sanh diệt, pháp 
hữu vị, sẽ tới một lúc tan rã. 

Có thể dân ra Kinh AN 6:60 (Cita Sufa), kế rằng Tỷ khưu 
Ciua Hatthisariputa đã thành tựu tứ thiên bát định, nhưng 
rồi rơi trở lại niềm vui ái dục, nên xả giới để về đời thưởng, 
vui với cung đình vua quan, xã hội dán gian... Một thời gian 
sau nữa, mới nhớ đời tăng sĩ, nên xin xuất gia trở lại, sống 
đời cô tịch, tỉnh tấn, và rồi đắc quả A4 La Hán. Do vậy, rèn 
luyện tu tập không nên dựa vào pháp hữu vị. 

Kinh Sn 5.7 đặc biệt nói là chớ làm vô lượng pháp này, đừng 
làm vô lượng pháp kia, không làm vô lượng pháp nọ... và 
không hệ nói phải làm gì. Tất cả lời Đức Phật dạy nơi đây chỉ 
là phủ định. Đừng giữ giới cắm (ghi chủ: không có nghĩa là 
phá hủy giới luật nhà Phật, chỉ có nghĩa là giới luật để qua 


128 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


bờ kia phải là giới của pháp ấn Vô ngã). Đừng dựa vào kiến 
thức hay truyền thống. Chớ dựa vào thấy nghe hay biết. Chớ 
tham ái. Chỉ khẳng định một điều trong kinh này là “hãy sống 
HƠI CÔ tịch. ” 

Chữ “sống nơi cô tịch ” trong bài Kệ 1078 có nhiễu nghĩa. 
Ananddjoli dịch là: lives without company (sống với không 
ai/vật/pháp gì theo bên). 

Bodbhi dịch là: who live remote (người sống nơi xa, hẻo lánh). 
Khamtipalo dịch là: those ƒoeless (người không có ai/vật/pháp 
øì thù nghịch). 

Thanissaro dịch là: those who live disarmed (người đã buông 
vũ khi). 

Fausboll dịch là: having secluded themselves (tự sống cô 
tịch). 

Ngài Minh Cháu dịch là: Những ai điệt quân lực. 

Theo ngữ cảnh, nếu chúng ta tin rằng trong kinh này, Đức 
Phật dạy rằng chớ làm các pháp, rằng đừng làm các pháp, 
rằng không làm các pháp... thì chúng ta có thể dịch theo một 
công án Thiên Tông, mang đây đủ nghĩa nên là: 

-- Hãy nghe tiếng võ của một bàn tay. 

Và dịch như thế mới mang đủ ý nghĩa: sống trong tận cùng cô 
tịch, sống nơi hẻo lánh, không một aivật/pháp nào theo bên, 
đã buông trọn vũ khi, và đã diệt toàn bộ quán lực. 

Tương tự, trong Thiên Tông có ghi lại sự tích khi mới gặp 
Thạch Đầu, Bàng Cư Sĩ hỏi, “Không cùng với vạn pháp làm 
bạn lữ là người như thế nào?” Chưa nói dứt lời đã bị Thạch 
Đầu bịt miệng. Phải chăng, cái “cô tịch” đó không có lời để 
nói? Làm sao mở miệng về cải không dính gì tới uẩn-xú-giới 
bằng lời được? 


129 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Tóm lược ý kinh: Sống với tâm cô tịch, không gì dinh mắc 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1077 tới 1063. 


1077. [Nanda] Người ta nói rằng trong thế giới này có những 
bậc trí tuệ. Có như thế không? Có phải người ta gọi một 
người là bậc trí tuệ vì người này có kiến thức, hay vì nếp sông 
người này đang tuân thủ? 


1078. [Đức Phật] Bậc thiện không nói rằng có ai là trí tuệ chỉ 
vì người đó có kiến thức (knowledge), hay có quan kiến 
(view), hay sống theo truyền thống (tradition). Ta nói, những 
người trí tuệ là người không còn tham ái, không phiền não, và 
sống nơi cô tịch. 


1079. [Nanda] Một số ấn sĩ và Phạm chí 

nói rằng thanh tịnh tới từ những gì được thấy và nghe, 

nói rằng thanh tịnh tới từ giới luật và tuân thủ rèn luyện, 

nói rằng thanh tịnh tới từ nhiều cách khác nữa. 

Con xin Đức Phật trả lời rằng những người “có pháp để tu” 
như thế có ai đã vượt qua sinh và giả? Kính xin Đức Phật trả 
lời cho con. 


1080. [Đức Phật] Hỡi Nanda, bất kỳ ai trong các ấn sĩ và 
Phạm chí này 

nói rằng thanh tịnh tới từ những gì được thấy và nghe, 
nói rằng thanh tịnh tới từ giới luật và tuân thủ rèn luyện, 
nói rằng thanh tịnh tới từ nhiều cách khác nữa, 

mặc dù họ đang sống kèm chế như thé, 

ta nói họ vẫn chưa vượt qua sinh và giả. 


130 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


1081. [Nanda] Một số ấn sĩ và Phạm chí 

nói rằng thanh tịnh tới từ những gì được thấy và nghe, 

nói rằng thanh tịnh tới từ giới luật và tuân thủ rèn luyện, 
nói rằng thanh tịnh tới từ nhiều cách khác nữa. 

Nếu Đức Phật nói rằng những người vừa nói chưa qua được 
trận lụt, vậy thì ai trong thế giới cõi nhân thiên này đã vượt 
qua bờ sanh và già? Kính xin Đức Phật giảng cho con. 


1082 [Đức Phật] Hỡi Nanda, ta không nói rằng tất cả các ẩn sĩ 
và Phạm chí bị bao trùm bởi sinh và già: bất kỳ ai nơi đây 
không còn dựa vào những gì được thấy, nghe, cảm thọ, không 
còn dựa vào giới cấm và rèn luyện tu tập, và cũng đã rời bỏ 
toàn bộ vô lượng cách khác nữa - hễ ai biết rõ tận tường tham 
ái, không còn lậu hoặc nữa — ta nói những vị đó đã vượt qua 
trận lụt. 


1083. [Nanda] Bạch ngài Gotama, con rất mực vui mừng 
nghe lời dạy của ngài đại đạo sư, dạy rõ ràng pháp giải thoát 
ra khỏi dính mắc. Bất kỳ ai nơi đây không còn dựa vào những 
gì được thấy, nghe, cảm thọ, không còn dựa vào giới cấm và 
rèn luyện tu tập, và cũng đã rời bỏ toàn bộ vô lượng cách 
khác nữa — hễ ai biết rõ tận tường tham ái, không còn lậu 
hoặc nữa — con cũng nói những vị đó đã vượt qua trận lụt. 


Hết Các Câu Hỏi của Nanda 


131 


$Sn 5.8: HEMAKA-MANAVA-PUCCHA 
CÂU HỎI CỦA HEMAKA 


Hemaka hỏi rằng, làm sao để giải thoát. 

Đức Phật trả lời rằng, hãy gỡ bỏ ham mê say đắm đối với bất 
cứ những gì khả ái, những gì dễ thương trong các cõi được 
thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận biết. Luôn luôn 
giữ chánh niệm như thể, sẽ giải thoát ngay trong đời này. 

Tuy nhiên, không mê đắm, cũng có nghĩa là không ghét bỏ. 
Bởi vì hễ có tâm mê đắm cái này, tất sinh tâm ghét bỏ những 
gì trải nghịch với nó. Hãy thấy, các pháp như thế, chỉ là như 
thế, hễ đủ duyên thì khởi lên được thấy nghe hay biết, không 
có gì phải ưa thích hay ghét bỏ. 

Đại Châu Thiên sư từng nói: “Định là đối cảnh vô tâm, tắm 
ngọn gió chẳng làm lay động. Nếu chứng đặng pháp Định 
nh thể, tuy là mang thân phàm phu mà đã vào ngôi vị Phật. ” 
Như thế, Phật chính là Tâm Bắt Động vậy. 

Khi tâm tỉnh thức, lắng đọng tịch diệu như thể, còn gọi là 
Thấy Tánh, hay Thấy Pháp. Trong Thiên Tông còn gọi như 


132 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


thế là không cân tu gì hết, vì chánh niệm như thể là tròn đây: 
“Tức Giới, Tức Định, Tức Huệ. ” 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông, bản dịch Nhân Tế 
Thiên Sư, nơi Quyển VII, Phân Thư 2, Chương TƯ, có đoạn 
giải thích về đối cảnh mà chẳng động: 

“Thông rằng: Tâm quang thâm xoay lại, hướng về Phật mà 
an trụ được thường lắng đọng tịch diệu của Chư Phát, đối 
cảnh mà chẳng động. Được chỗ Vô T hượng Diệu Tịnh của 
Phật thì giao thiệp với trần mà chẳng nhiễm. Đây là Tự Tánh 
Thiên Chán Phát, vô vì chân thật vậy. An trụ trong đó thì 
không tạo không làm, không chứng không đắc. Phàm có được 
ắt có mát, không được thì không mát. Có mắt thì cần dùng 
Giới. Không mất thì đâu cần dùng Giới. Tự Tánh vô vi, tức đó 
là Giới. Giới mà không có chỗ Giới, đó là Chân Giới. Giới 
này tại tâm quang, chỗ âm thẩm xoay lại mà gọi là mật vì 
không thể lấy ÿ thức đo lường, há có thể nói đồng với Giới 
Luật tâm thường sao? Tức Giới tức Định, tức Giới tức Huệ, 
chỉ một thể mà khác danh thôi. ” 


Tóm lược ý kinh: với các pháp khả ái nơi đây được thấy, 
được nghe, được cảm thọ và được nhận biết, hãy gỡ bỏ lòng 
ham mê say đắm. 

Kinh này gầm các bài kệ từ 1084 tới 1067. 


1084. [Hemaka| Trước khi con gặp Đức Phật, đã có những vị 
giải thích về giáo thuyết của họ rằng “nó thế này, nó thế kia” 
nhưng tất cả chỉ là nghe lời đồn (từ cô thời), tất cả chỉ làm 
con tăng thêm nghĩ ngợi bất định. Con đã không an vui trong 
đó. 


133 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


1085. Ngài là Đắng Mâu Ni, con xin ngài dạy Pháp phá hủy 
tham ái, để người nghe hiểu được và sống một cách tỉnh thức, 
vượt qua những dính mắc của thế giới này. 


1086. [Đức Phật] Hỡi Hemaka, với các pháp khả ái nơi đây 
được thấy, được nghe, được cảm thọ và được nhận biết, hãy 
gỡ bỏ lòng ham mê say đắm — như thế là trạng thái Niết Bàn 
bắt tử. 

1087. Hiểu được Pháp này, những người tỉnh thức (để gỡ bỏ 
như trên) sẽ giải thoát ngay trong đời này. Và luôn luôn tịch 


lặng, họ bước qua những dính mắc trong thế giới này. 


Hết Các Câu Hỏi của Hemaka 


134 


$n 5.9: TODEYYA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA TODEYYA 


Kinh này gợi nhớ tới Bát Nhã Tâm Kinh, trong đó nói rằng 
khi đã thấy tất cả các pháp đếu rồng rang, đếu vô tự tánh, 
đêu không tịch... thì sẽ không còn chút ái dục (với các căn), 
sẽ không còn chút tham, chút ước vọng nào (dù là muốn làm 
Phật, muốn làm Thánh). Chính nơi tịch lặng như thể là giải 
thoát tối thượng. 

Bát Nhã Tâm Kinh viết về cái nhìn thực tướng vốn không tịch 
này: 

“Này Xá Lợi Phát, Sắc chẳng khác không, không chẳng khác 
Sắc, Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, 
Thức cũng lại như thế. 

Này Xá Lợi Phát, tướng Không của các pháp không sinh 
không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bởi. 
Cho nên trong tướng Không: không có Sắc, không có Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức; không có mốt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
không có Sắc (cái được thấy), Thanh (cái được nghe), Hương 
(cải được ngửi), Vị (cải được nếm), Xúc (cái được chạm xúc), 


135 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Pháp (cái được suy nghĩ tư lường); không có nhãn giới, cho 
đến không có ý thức giới; không có Vô Minh (khởi đầu Luật 
Duyên Khởi), cũng không có Hết Vô Minh (kết thúc Luật 
Duyên Khởi); cho đến không có già chết, cũng không có hết 
già chết (sinh lão bệnh tử); không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo (Tứ 
Diệu Đô)... ” 

Trong Kinh Sn 5.9, Đức Phật nói ngắn gọn ÿ trên: “Người đó 
không có ước vọng, cũng không còn ước vọng ... Người đó 
không sở hữu gì hết, cũng không dinh mắc vào dục lạc và cỗi 
sinh tốn này... ” 

Các vị đương cơ trong kinh đêu là hàng thượng thừa. Do vậy, 
chư TỔ đời sau đều cảnh giác người đời sau cần hiểu tận 
tưởng, chớ vin vào lời, vào chữ mà ngộ nhận cải chỗ tịch 
lặng do duyên hợp với cái chỗ tịch lặng của giải thoát. 

Trong Bích Nham Lục, Tắc Thứ 37, bản dịch HT Thích Mãn 
Giác có lời bình của cô đức đề cảnh giác: “...Nếu như ở đây 
nói rằng vô Phật vô pháp, tức lạc vào hang ma. Cổ nhân gọi 
là hồ sâu của giải thoát. Vốn là thiện nhân song lại chiêu ác 
quả. Cho nên mới có câu nói rằng kẻ vô vì vô sự vẫn còn bị 
trói buộc bằng xích vàng. Cần phải hiểu tận thâm sâu mới 
được. Nếu như nói được những cải vượt qua ngôn ngữ, làm 
được những cái vượt qua hành động, đó goi là chỗ chuyển 
thân. Tam giới vô pháp, cầu tâm ở đâu?” 


Tóm lược ý kinh: Giữa dòng, hề bước tới [ước vọng ái dục] 
sẽ chìm, lùi lại [ước vọng kình chống ái dục] sẽ chìm, đứng 
lại [mê mờ, không thấy Pháp] cũng chìm. Bậc trí tuệ không gì 
năm giữ, với tâm vô sở trụ, tức khắc dòng sông ải dục khô 
cạn, nơi nào cũng là bờ. 


136 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Kinh này gầm các bài kệ từ 1088 tới 1091. 


1088. [Todeyya] Với người không còn ái dục nữa, với người 
không còn chút tham nào nữa, với người đã vượt qua tất cả 
ngờ vực — như thế là loại giải thoát nào cho người đó? 


1089. [Đức Phật] Với người không còn ái dục nữa, với người 
không còn chút tham nảo nữa, với người đã vượt qua tất cả 
ngờ vực — đó chính là giải thoát tối thượng. 


1090. [Todeyya] Người đó không còn ước vọng nữa, hay vẫn 
còn ước vọng? Người đó đã có trí tuệ, hay cần tìm thêm trí 
tuệ nữa? Hỡi Đức Thích Ca, Người Nhìn Thấu Suốt Tất Cả, 
xin giang cho con đề nhận biết một bậc trí tuệ. 


1091. [Đức Phật] Người đó không có ước vọng, cũng không 
còn ước vọng. Người đó đã có trí tuệ, cũng không còn tìm 
thêm trí tuệ nào nữa. Hõi Todeyya, hãy Biết một Bậc Trí Tuệ 
là như thế này: người đó không sở hữu gì hết, cũng không 
dính mắc vào dục lạc và cõi sinh tồn này. 


Hết Các Câu Hỏi của Todeyya 


137 


$Sn 5. I0: KAPPA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA KAPPA 


Kinh này cũng nói là đừng, là chớ, là không... mà không nói 
là phải làm gì. Đức Phật nói rằng hỏn đảo cứu người đang bị 
ngập lut giữa dòng là tỉnh thức sống với pháp “Không sở hữu 
gì hết, không dính mắc gì hết. ” 

Có thể gọi tắt Kinh Sn 5.10 là “ưng vô sở trụ” — như lời Đức 
Phật dạy trong Kinh Kim Cương: “...không nên trụ sắc mà 
sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xục pháp mà sanh 
tâm. Nên không chỗ trụ như vậy mà sanh tâm. ” 

Thiên sư Huệ Hải trong Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận 
(bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ) giải thích về vô 
SỞ trụ như sau: 

“— Thế nào là chỗ không trụ? 

— Chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là trụ chỗ không trụ. 

— Thế nào là chẳng trụ tắt cả chỗ? 

— Chẳng trụ tất cả chỗ là: Chẳng trụ nơi lành đữ, có không, 
trong ngoài, chặng giữa; chẳng trụ không, cũng chẳng trụ 


138 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


chẳng không, chẳng trụ định, cũng chẳng trụ chẳng định; tức 
là chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ cải chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là 
chỗ trụ. Người được như thể, goi là tâm không trụ. Tám 
không trụ là tâm Phái. ” 

Thiển Tông còn gọi pháp yếu đó là sống nghèo. Như trong 
bài kệ của Hương Nghiêm Trí Nhàn: 

Năm ngoái nghèo chưa là nghèo 

Năm nay nghèo mới là nghèo 

Năm ngoái nghèo còn đất để cắm 

Năm nay nghèo, không cả dùi cắm. 

Chữ “đất” trong câu thứ ba là chỉ cho “đất tâm”; chữ “dùi” 
trong câu thư tư là chỉ cho “pháp tu, pháp hành, pháp học. ” 


Tóm lược ý kinh: Không sở hữu gì hết, không dinh mắc gì 
hết — đó là hòn đảo của pháp tôi thượng. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1092 tới 1095. 


1092. [Kappa] Với những người đứng giữa dòng nước, trong 
khi lũ lụt kinh hoàng dâng cao thêm — với những người bị già 
chết tràn ngập, xin Đức Phật nói về một hòn đảo. Xin giải 
thích cho con về một hòn đảo, đề sẽ không còn cảnh kinh 
hoàng này nữa. 


1093. [Đức Phật] Với những người đứng giữa dòng nước, 


trong khi lũ lụt kinh hoàng dâng cao thêm — với những người 
bị già chết tràn ngập, hỡi Kappa, ta sẽ nói về một hòn đảo. 


1094. “Không sở hữu gì hết, không dính mắc gì hết” — đó là 
hòn đảo của pháp tôi thượng, ta gọi đó là Niết Bàn, nơi đoạn 


139 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 
diệt của già chết. 
1095. Hiểu được Pháp này, những người chánh niệm sẽ được 
giải thoát ngay trong đời này. Họ sẽ không bị ma kiểm soát, 


cũng không làm tôi tớ cho ma. 


Hết Các Câu Hỏi của Kappa 


140 


$Sn 5.11: JATUKANNI-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA JATUKANNI 


Chàng trai Jatukannin hỏi rằng làm sao buông bỏ sinh và 
giả. 

Đức Phật trả lời rằng chớ tham ái dục, nhưng cũng chớ nắm 
giữ hay xua đẩy gì. Và chớ để dinh gì tới quá, hiện, vị lai. 
Nghĩa là, buông bỏ cả quả, hiện, vị lại. 

Tham là cội gốc của wa/ghét, nắm giữ/xua đây. Hợp ÿ thì ưa, 
thì nắm giữ. Không hợp ÿ thì ghét, thì xua đẩy. Trong Tín 
Tâm Minh, Tổ Tăng Xán viết mấy dòng đâu là: "Đạo lớn 
chẳng gì khó, cốt đừng chọn lựa thôi; qui hỗ không thương 
ghét, thì tự nhiên sáng ngời. ” 

Đức Phật cũng dạy rằng, chớ dính mắc gì trong cả ba thời 
quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Thiên sử có kể rằng, nhà sư Đức Sơn nổi tiếng là giảng sư về 
Kinh Kim Cang, cho rằng các Thiên sư nêu tông phong "Trực 
chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật" là sai, vì đã xuất gia là 
phải học ba nghìn oai nghỉ, tám muôn tế hạnh, rất mực gian 


141 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


nan chớ có đâu mà Thấy Tánh là xong. Đức Sơn đi về hướng 
Nam, gánh theo bộ Thanh Long Sở Sao, để sẽ tranh luận với 
các thiên sựư để đên ơn Phật. Trên đường, gặp một bà già bán 
bánh rán, sư hỏi mua vài cái bánh. Bà cụ hỏi Thầy gánh bộ 
kinh luận gì, sư đáp là bộ Thanh Long Sớ Sao. Cụ bà nói là 
có câu hỏi, nếu sự đáp được, cụ bà xin cúng dường bảnh 
điểm tâm. 

Cụ bà hỏi: “Trong Kinh Kim Cang có nói 'Tâm quá khứ bất 
khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, ' xin 
hỏi Thầy muốn điểm tâm nào?” 

Sư lặng thỉnh, không đáp được, lặng lẽ bước đi. Cụ bà già gọi 
lại, khuyên sư đến tham vấn Thiên sư Long Đàm Sùng Tĩn. 
Trung Luận của ngài Long Thọ, bản Việt dịch của HT Thích 
Thiện Siêu, giải thích về thời gian: “Nhân nơi vật thể nên có 
thời, lìa vật thể thì đâu có thời; nhưng vật thể còn không có, 
hung gì có thời. ” 

Nhưng, làm sao buông bỏ quả, hiện, vị lai? Làm sao xả ly cả 
ba thời? Đức Phật đã dạy rất rõ trong Kinh 35.95 (Kinh 
Malunkyaputta), kể rằng nhà sư Malunkyaputta đã cao niên, 
tự biết không còn ở lâu trên cõi đời này, nên xin Đức Phật 
dạy Pháp ngắn gọn để nhà sư tìm chỗ ngồi tu khẩn cấp. 

Đức Phát đã dạy như sau: 

“Nơi đây, Malunkyaputa, với những gì được ngươi thấy, 
nghe, cảm thọ, và thức trí: trong cải được thấy sẽ chỉ là cải 
được thấy; trong cải được nghe sẽ chỉ là cải được nghe; 
trong cái được cảm thọ sẽ chỉ là cải được cảm thọ; trong cái 
được thức tri sẽ chỉ là cái được thức tri. 

“Hỡi Malunkyaputa, khi nào những gì được ngươi thấy, 
nghe, cảm thọ, và thức trí: trong cải được thấy sẽ chỉ là cải 
được thấy; trong cải được nghe sẽ chỉ là cái được nghe; 


142 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


trong cải được cảm thọ sẽ chỉ là cải được cảm thọ; trong cải 
được thức trị sẽ chỉ là cái được thức trì, rồi thì, hỡi 
Malunkyaputta, ngươi sẽ không hiện hữu trong liên hệ với 
cái đó. ` 

“Hõi Malunkyaputta, khi ngươi không hiện hữu Trong liên hệ 
với cái đó, ` rồi thì ngươi sẽ không hiện hữu 'ở nơi đây”. 

“Hõi Malunkyaputta, khi ngươi không hiện hữu 'ở nơi đây, 
rồi thì ngươi sẽ không ở trong đời này, không ở trong đời sau, 
và cũng không ở giữa hai đời ấy. Thế này, tự thân là kết thúc 
khổ đau. ” 


Tóm lược ý kinh: Sống với tâm vô sở trụ, dù là quá, hiện, vị 
lại. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1096 tới 1100. 


1096. [Jtukanni] Con được nghe về bậc anh hùng, người 
không còn chút tham dục nảo. Con tới để hỏi người vô dục, 
người đã vượt qua trận lụt, người đã có Tâm Nhãn, xin ngài 
nói về trạng thái bình an. Xin nói cho con biết thực sự thế 
nảo. 


1097. Thế Tôn là bậc đã chiến thắng tham ái, như mặt trời rực 
rỡ rọi sáng hảo quang cõi đất. Vì con trí tuệ hạn chế, xin bậc 
Đại Trí Tuệ giải thích cho con hiểu về Pháp để buông bỏ sinh 
và già nơi đây. 

1098. [Đức Phật] Hõi Jatukanni, hãy gỡ bỏ lòng tham ái dục, 
hãy nhìn thấy an toàn trong hạnh xuất ly. Chớ để trong tâm 


khởi lên ý muôn năm giữ hay xua đây gì. 


143 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


1099. Hãy để khô héo tất cả những gì của quá khứ, và chớ hề 
có chút gì dính tới tương lai. Nếu con không năm giữ gì trong 
chặng giữa (hiện tại), con sẽ sống trong bình an. 


1100. Hỡõi chàng trai Phạm chí, [bình an là] với người đã dứt 
bặt lòng tham về tâm và thân, khi lậu hoặc cũng không còn 
nữa, mà chính lậu hoặc này trước giờ đã đây người vào nơi 


Sự Chết kiểm soát. 


Hết Các Câu Hỏi của Chàng Trai Jatukanni 


144 


$n 5. I2: BHADRAVUDHA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA BHADRAVUDHA 


Kinh này nói rằng chớ nên dính mắc bắt cứ thứ gì, dù là dinh 
mắc vào những gì ở trên, ở dưới, ở chặng giữa. Nhóm chữ 
“trên, dưới, chặng giữa ` được Luận thư Nidd lI giải thích là: 
-- tương lai (trên), quá khứ (dưới), hiện tại (giữa); 

-- CỐi thiên, cối địa ngục, cối "người; 

-- cõi vô sắc, cối dục, cối sốc; 

-- thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ; 

-- dưới đễ bàn chân, trên đỉnh các SợI tỏc, giữa để chân và 
đâu sợi tóc. 

Trong sách “Công Án của Phật Thích Ca và Tô Đạt Ma,” 
bản Việt dịch của Ti hây Thích Duy Lực có một công án, như 
Sau: 

“Thế Tôn thăng tòa, có một Phạn Chí cúng dường hoa ngô 
đồng. 

Phật bảo: Buông xuống đi! 

Phạn Chí buông hoa bên tay trải xuống. 


145 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Phật bảo tiến: Buông xuống đi! 

Phạn Chí buông hoa còn lại bên tay mặt xuống. 

Phật lại bảo: Buông xuống đi! 

Phạn Chí nói: Nay hai tay con đã không còn gì, sao Phật còn 
bảo buông cái gì xuống nữa? 

Phật nói: Chẳng phải ta bảo ngươi bỏ hoa. Ngươi phải buông 
xả ngoài lục trần, trong lục căn, giữa lục thức, nhất thời xả 
hết đến chỗ không còn gì để xả. Ây chính là buông thân xả 
mạng của ngươi. 

Phạn Chí ngay đó ngộ vô sanh nhân. ” 

Kinh Sn 5.12 cũng nói rằng, hễ dính mắc, là bị ác ma bảm 
sát. Luận thư giải thích rằng, ác ma là các uẩn thọ nhận khi 
tượng thai, ác ma là các đại (đái, nước, gió, lửa), ác ma là 
các căn, ác ma là nơi đến, ác ma là tái sanh, ác ma là tượng 
thai, ác ma là sinh tôn, ác ma là luân hồi, ác ma là vòng tròn 
bám sát một người, nam hay nữ, một sinh vật... 


Tóm lược ý kinh: Không dinh mắc bất kỳ thứ gì. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1101 tới 1104. 


1101. [Bhadravudha] Con kính hỏi ngài — người đã xuất gia, 
đã ly tham, đã bất động, đã lìa hỷ ái, đã qua bờ nước lụt, đã 
giải thoát, đã rời bỏ thời gian, đã có trí tuệ tối thượng -- con 
thỉnh cầu ngài, bậc Long Tượng, xin giải thích để những 
người nơi đây nghe xong sẽ ra đi. 


1102. Tụ hội nơi đây là người tới từ nhiều quốc độ, đang chờ 
nghe lời ngài nói, hỡi bậc anh hùng. Xin ngài giảng Pháp 


thích nghi cho họ, vì Pháp này ngài đã hiểu rõ. 


146 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


1103. [Đức Phật] Hỡi Bhadravudha, con phải gỡ bỏ tất cả 
những dính mắc tới tham muốn — dù là (cõi/bậc) trên, dưới, 
và ngang khắp chặng giữa — vì bất cứ những gì dính mắc tới 
thế giới này, ác ma sẽ bám theo sát. 


1104. Do vậy, biết như thế, một nhà sư chánh niệm, chớ nên 
dính mắc nắm giữ bất kỳ thứ gì trên toàn thế giới, thấy rằng 


hề còn dính mắc là còn găn bó vào cõi chêt. 


Hết Các Câu Hồi của Bhadravudha 


147 


$n 5.I3: IDAYA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA UDAYA 


Kinh này trước tiên nói là phải suy tư, phải lý luận. Đáy là 
con đường truyền thống: văn (nghe, học, thu nhận kiến thức), 
tư (suy nghĩ, lý luận), tu (pháp hành, luyện tâm, thiển tập). 
Phật Giáo Tây Tạng có truyền thống tranh luận trước tập thể, 
cũng vì lý luận là một lối vào Trung Luận của ngài Long Thọ. 
Nơi đây, chúng ta sẽ ghỉ chú chỉ tiết cho Kinh Sn 5.13, vì kinh 
tiếp theo sau sẽ phức tạp hơn. 

Kinh này nói, sau khi suy tư, phải tập thiên chỉ (samatha) và 
thiển quán (vipassana). Thiên Tông có lời dạy cầm nang của 
ngài Huyền Giác nhấn mạnh hai yếu tổ đêu cân thiết, là: tỉnh 
tỉnh lặng lặng, lặng lặng tỉnh tỉnh. Trong toàn Độ các lời dạy 
sơ thời, Đức Phật gân như luôn luôn nói về hai phương tiện 
này, trong khi thiên tập tại Hoa Kỳ và các nước Tây Phương 
trong thế kỷ 20 và đâu 21 nhắn mạnh Vipassana, có khi 
không nhắc gì tới định (chỉ). 

Kinh Sn 5.13 nói rằng Niết Bàn là khi thức tận diệt. Điều này 
không có nghĩa là, tận cùng là tu tới khi trờ thành cục đá, gốc 


148 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


cây. Chỉ có nghĩa là, thức là lực dẫn đi tải sanh, trong khi 
Niết Bàn là cảnh giới tịch tĩnh, an lạc, xa lìa mọi hình thức 
tái sanh, không còn lực nào dẫn đi nữa. Tuy nhiên, không nên 
hiểu thức như cái gì độc lập vì Kinh MN 38 
(Mahatanhasankhaya Sula) nói rằng nên hiểu thức trong 
toàn cảnh duyên khởi, trong đó trực tiếp tham là xăng dầu 
cho thức chạy nhảy (Đức Phật dạy: Haven 1 Ì, in many ways, 
saidl oƒ dependently co-arisen consciousness, “4part ƒfom a 
requiste condition, there ¡is no coming-imo-play oƒ 
COHSClIOUSN€SS... ). 

Bài Kệ 1109 nói về Vô Niệm. Vì niệm là phương tiện cho thế 
giới vận hành. Cũng không nên nghĩ rằng vô niệm là dứt 
niệm, vì đầu kinh nói rằng suy tư là một cách nhận ra Pháp, 
tức là nhận ra Pháp Tánh hay Lý Duyên Khởi (Kinh MIN 52 
và Kinh ẢAN II 17 dạy l1 pháp môn, trong đó học nhán “suy 
tư, nhận biết vô thường, vững trú trong tâm thức này” — 
nghĩa là, suy tư, hay niệm, chính là một phương tiện lớn). 

Bài Kệ 1109 viết về niệm như là xăng dẫu cho thế giới vận 
hành: 

-- bản dịch Bodhi: thoughf ¡is is means oƒtraveling aboult. 

-- bản dịch Ananddqjoli: it roams about through reflecHons. 

-- bản dịch Thanissaro: with directed thought, is examined. 
-- bản dịch Khamtijpalo. while thimRing, the world S 
wandering 

-- bản dịch HT Minh Châu: Suy tâm là sở hành. 

Để hiểu tận tường tiến trình này, nơi đây, chúng ta dẫn ra 
Kinh MN 18 Kinh Mật Hoàn. Thí dụ, nói về mắt (nhãn căn) 
và chung tất cả các căn khác, tiễn trình sẽ như sau. 

Căn (eye) + trần (sights) + thức (eye consciousness) => xúc 
(contact) => thọ (ƒeeling) => tưởng (perception) => suy tâm 


149 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


(thought, thinking, reasoning -- thường gọi tắt là "niệm") => 
hý luận vọng tưởng (being beset by concepfs oƒ identity that 
emerge from the proliferation oƒ percepfions -- thường gọi là 
“tâm phan duyên ). 

Viết như thể, là làm đơn giản hóa, vì Đức Phật có khi dạy 
nhóm duyên khởi của niệm sẽ khác một chút (theo 
Thanissaro, khi dẫn ra Kinh DN 21 và Kinh Sn 4.11). 

Nơi đáy, trích Kinh Mát Hoàn, bản dịch của ngài Minh Cháu, 
chỗ này như sau: 

“Chư Hiển, do nhơn con mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi 
lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có 
cảm thọ. Những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có 
tưởng thời có suy tâm, những gì có suy tâm thì có hý luận. Do 
hý luận ấy làm nhơn, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một 
người, đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức, quả khứ, 
tương lai và hiện tại... 

Chư Hiện, sự kiện này không xảy ra: khi nào không có mắt, 
khi nào không có các sắc, khi nào không có nhân thức, sự thi 
thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra: khi nào 
không có sự thi thiết của xúc, sự thì thiết của thọ được hiển 
lộ. Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự thi thiết 
của thọ, sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này 
không xảy ra: khi nào không có sự thi thiết của tưởng, sự thi 
thiết của suy tâm được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra: khi 
nào không có sự thi thiết của Suy tâm, thời sự thi thiết của sự 
ám ảnh một số hý luận vọng tưởng được hiển lộ. ” 

Thiên Tông nói về pháp môn gỡ khóa tiễn trình kia như thế 
nào? 

Sách Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn của Thiên sư Tuệ Hải (tức 
Huệ Hải), bản dịch của Tì hây Thanh Từ, viết rằng trước tiên 


150 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


phải nhận ra Bản Tám, hay Tự Tánh, ví nhữ gương sáng: 

“VI như trong gương sáng tuy không có hình tượng, mà có 
thể thấy tất cả hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng không tâm. 
Người học đạo nếu tâm không có chỗ nhiễm, vọng tâm chẳng 
sanh, tâm ngã sở (tâm chấp mình và sự vật của mình) diệt, tự 
nhiên được thanh tịnh, vì thanh tịnh nên hay sanh cải thấy 
này... 

Vô niệm là không tà niệm, chớ chẳng phải không chánh 
HIỆM... 

Niệm có, niệm không là niệm tà, chẳng niệm có không là 
niệm chánh; niệm thiện, niệm ác là niệm tà, chẳng niệm thiện 
ác là niệm chánh; cho đến niệm khổ vui, sanh diệt, thủ xả, 
oán thân, yêu ghét thảy đếu là niệm tà, chẳng niệm khổ vui... 
là niệm chánh. ” 


Tóm lược ý kinh: Ly tham, giữ tâm lặng lặng và tỉnh tỉnh, 
chớ để niệm dẫn theo thể giới quay cung. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1105 tới 1111. 


1105. [Udaya] Đối trước bậc Thiền nhân -- ngài đã ngồi xa lìa 
bụi, đã làm xong việc phải làm, với lậu hoặc không còn, đã 
vượt qua tất cả các pháp — con xin hỏi, xin ngài nói về trí giải 
thoát, về phá vỡ vô minh. 


1106. [Đức Phật] Hỡi Udaya, hãy buông ái dục, lìa ưu trầm, 
đẹp bỏ lười biếng, xa rời hối tiếc. 


1107. Trước tiên, hãy suy tư về Pháp. Kế tiếp, thanh tịnh hóa 
nhờ tịch lặng và tỉnh thức (chỉ và quán). Ta gọi đó là giải 


151 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


thoát bằng tri kiến tối hậu, phá vỡ vô minh. 


1108. [Udaya] Vì đâu thế giới bị trói buộc? Vì đâu thế giới 
vận hành? Buông bỏ những øì, thì được gọi là Niết Bàn? 


1109. [Đức Phật] Thế giới bị trói buộc vì hỷ; niệm là phương 
tiện thế giới vận hành (bản dịch Bodhi: thoupht 1s 1fs means 
of traveling about); buông bỏ tham ái là tên gọi Niết Bàn. 

1110. [Udaya] Đối với người sống một cách chánh niệm, như 
thế nào để thức tận diệt? Chúng con tới để hỏi Thế Tôn, để 


có thê nghe lời ngài giảng. 


1111. [Đức Phật] Hễ ai không hoan hỷ với các thọ trong hay 
ngoài — người sống chánh niệm như thế, thức sẽ bị tận diệt. 


Hết Các Câu Hỏi của Udaya 


152 


$Sn 5.14: POSALA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA POSALA 


Bài Kệ 1113 có câu nói rằng: Thấy cả trong và ngoài đễu là 
“không có gì hết ”... 

Hình như câu vừa dẫn có vẻ Bát Nhã Tâm Kinh, khi nói sáu 
nội xứ (mắt tai mũi lưỡi thân ý) và sáu ngoại xứ (sắc thanh 
hương vị xúc pháp) đêu là rỗng rang, đêu là thực tướng vô 
tưởng? 

Đức Phật trong bài Kệ 1115 nói rằng thấy như thể, tuệ quản 
được như thế, tức là giải thoát, không cần làm gì thêm. 

Nơi đây, có thể dẫn ra Kinh SN 12.67 (Nalakalapiyo Sufa), 
khi Đức Phật dạy rằng các pháp hệt như những sợi cỏ tranh 
nương vào nhau, cột vào nhau, duyên vào nhau, và chỉ cần 
rút ra một sợi tranh là toàn bộ bó tranh đó tan rã (khi thức 
tịch diệt, thì tâm/thân hay danh/sắc đêu đoạn tận; bản dịch 
Bodhi: with the cessafion 0ƒ cOnsciousness comes cessafion oƒ 
name-and-ƒorm). Đó là Pháp Duyên Khởi. 


Tuy nhiên, chữ “nothingness ” được ngài Thanissaro ghỉ chú 


153 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


rằng “không có gì hết” (nothingess) là tâng định thứ 7, gọi là 


định “vô sở hữu ”... Có đúng hay không, cũng là chỗ để tranh 
luán. 

Nên dẫn ra Kinh MN 52 (Kinh Bát Thành -- At†thakanagara 
Sufta) trong đó nói rằng "định vô sở hữu" vẫn còn là pháp 
hữu vi, chưa phải giải thoái, vì định vô sở hữu sẽ tan rã, cần 
bước thêm để phá lậu hoặc. 

Bản dịch ngài Minh Châu, trích MN 52: “Vô sở hữu xứ định 
này là pháp hữu vị, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là 
pháp hữu vi, do suy tư tác thành thời sự vật ấy là vô thường, 
chịu sự đoạn diệt. ” 

Bản dịch ngài Bodhi: “This afainment oƒ the base oƒ 
nothingness is condiHioned and voliHionally produced. But 
whatver ¡is condifioned and voltionadly produced ¡is 


, 


Impermanemt, subject f0 cessafiOH. ` 
Do vậy, chữ “nothingness ` nơi đây không chỉ vào pháp định 
võ sở hữu xứ, mà chỉ vào Tánh Duyên Khởi — tức là cái nhìn 
thấu suốt “ngũ uẩn giai không ” và chúng ta có thể đoản rằng 
Kinh Sn 5.14 này cũng là một cội nguôn của Bát Nhã Tâm 
Kinh, khi Đức Phật dạy nhìn vào cái rỗng rang vô tướng ở cả 
nội và ngoại xứ. 

Chúng ta cũng sẽ thấy như thể, khi đối chiếu với kinh kế tiếp, 
là Kinh Sm 5.15. 


Tớm lược ý kinh: Khi thức không côn nơi trú, là giải thoát 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1112 tới 11 15. 


1112. [Posala] Đối trước người đã chỉ ra quá khứ, người đã 
bất động, người đã cắt đứt mọi ngờ vực, người toàn hảo trong 
mọi pháp, con tới với một câu xin hỏi: 


154 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


1113. Đối với người đã đoạn tận tưởng về sắc, người đã 
buông bỏ thân toàn bộ, người thấy cả trong và ngoài đều là 
“rỗng rang, không có gì” — người như thế có sẽ bị dẫn dắt đi 
đâu? 


1114. [Đức Phật] Hỡi Posala. Như Lai biết tận tường tất cả 
các nơi trú của thức, biết nơi thức trụ vào, nơi thức sẽ được 
giải thoát, hay sẽ bước qua bờ giải thoát. 


1115. Biết rõ cội nguồn của cái không có gì hết (origin of 
nothingness), do vậy hỷ chính là lậu hoặc trói buộc, biết trực 
tiếp tận tường như thế, nhìn bằng tuệ quán vào nơi đó. Đây là 
tri kiến thực của bậc Phạm chí, người đã thành tựu việc phải 
làm. 


Hết Các Câu Hồi của Posala 


155 


$Sn 5.15: MOGHARAJA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA MOGHARA.JA 


Kinh này rất đặc biệt: có một số trường hợp, Đức Phật để 
câu hỏi nêu lần thứ ba mới trả lời. Không phải vì hai lần hỏi 
đâu, Đức Phật không nghe, mà phải chờ câu hỏi nêu lên lần 
thứ ba. 

Có thể hiểu như Thiên Tông rằng khi Đức Phật im lặng khi 
lần đầu nghe câu hỏi, chính là trả lời bằng sự thỉnh lặng, 
nhưng Moghardja không hiểu nối câu đáp bằng sự thỉnh 
lặng? Và lần thứ nhì cũng thể? 

Trong số các kinh Đức Phật trả lời khi được thỉnh vẫn lần thứ 
ba có Kinh Bahiya, một kinh chỉ ra phương pháp siêu xuất 
năm ngoài Tứ Niệm Xứ, ngoài Lục Niệm, ngoài Tháp Niệm... 
vì Đức Phật đã dạy ngài Bahiya rằng đối với thấy nghe hay 
biết “chỉ là cải được thấy, chỉ là cải được nghe...” thì tức 
khắc giải thoát. Nghĩa là, không có cái gì cần chú tâm quan 
sát, chẳng có cái gì để cân hướng niệm tới. Mà là, Kinh 
Bahiya tóm tắt trong Thiên Tông là “Hô tới hiện Hồ, Hản tới 
hiện Hán, ` y hệt như mặt gương sảng. 


156 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


Kinh Sn 5.15 gom về một lời của Đức Phật: “Hãy luôn luôn 
tỉnh thức và nhìn thể giới như rồng rang, với cải nhìn về tự 
ngã đã bứng gốc. ` 
Như thế, chính là Bát Nhã Tâm Kinh, với lời dạy “ngũ uấn 
giai không. ” Nơi đây, căn-trần-thức đêu rỗng rang vô tướng. 


+ 


Chỉ cần rút cọng tranh này ra, cả bó tranh sẽ tan rã. Vì 
Duyên Khởi, nên tất cả đêu rỗng rang không tự thể. 

Câu trả lời gôm 2 phẩn: 

-- thứ nhất, luôn luôn tỉnh thức, thấy tất cả các pháp là 
Không; Thiên Tông thường nói, nhất thiết pháp đương thể tức 
Không, là tất cả các pháp ngay thể hiện tại cũng là Không. 
Một số Thiên sư thường đưa cây gậy lên, nói chớ gọi là gậy 
hãy gọi là gì, hay chỉ vào cái bình, nói chớ gọi là bình, hãy 
nói là cải gì. 

-- thứ nhỉ, thấy tự ngã bứng gốc, nghĩa là, thấy y hệt Tâm 
Kinh, vì mắt tai mũi lưỡi thân ý đêu là Không, thì còn gì là tự 
ngã nữa. 

Như thế, Bát Nhã và Thiên Tông là từ các lời dạy rất xưa của 
Đức Phật, mà hai lần Đúc Phật đều dạy bằng sự Im lặng chỉ 
vào không tịch, 

Như thế, bất kỳ ai cũng sẵn đủ giải thoát, vì cội gốc là không, 
thì không cần nương tựa gì (vô y), cũng không cân bôi đắp gì 
(để mà phải tu). Cũng có nghĩa là trong cải nhìn giải thoát 
này, Thiên Tông giải thích là sẽ thấy rằng không hê có Phật 
quả nào để tu, không hê có ma nào để điệt trừ, vì tất cả các 
pháp đêu thực tướng vô tướng, đêu tánh thực chính là vô tự 
tánh. 

Thiển Tông nói rằng, Đức Phật đã dạy pháp này trước khi 
ngài lên tiếng. Chính lần im lặng đâu tiên, Đức Phật dạy 
pháp yếu rằng câu trả lời chính là tịch lặng không lời. Tương 


157 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


tự, im lặng lân thứ nhì cũng thế. Khi đương cơ [Moghardqjaj 
không hiểu được, Đức Phật mới dùng lời để đáp, và đó là hãy 
nhìn “sắc bất dị không, không bất dị sắc...” Cũng y hệt như 
khi Đức Phát đưa bông hoa lên, tứ chúng thảy mịt mờ, chỉ 
duy ngài Ca Diễp nhận ra. 


Giải thích hay nhất là, nơi đây xin trích Lâm Tế Ngữ Lục, bản 
dịch Thiên sư Thích Thanh Từ: 

“Qui vị nếu đạt được muôn pháp không sanh, tâm huyễn hóa, 
lại không có một hạt bụi, một pháp. Tất cả chỗ đêu thanh tịnh 
là Phát. Tuy nhiên Phật cùng ma là hai cảnh nhiễm tịnh. 
Riêng vê chỗ thấy của sơn tăng thì không Phật, không chúng 
sanh, không xưa không nay, được thì liền được, không trải 
qua thời tiết, không tu, không chứng, không được không mái, 
trong tắt cả thời không có pháp riêng. Giả sử có một pháp 
hơn thế nữa ta cũng nói như mộng huyễn. Sơn tăng nói tất cả 
đêu như vậy... 

Phật xuất thế chuyển đại pháp luân, rồi trở lại nhập niết bàn 
mà không có tướng tới lui, tìm cầu sanh tử không thể được, 
liễn nhập vào pháp giới vô sanh mỗi nơi đều dạo chơi cõi 
nước, nhập vào pháp giới Hoa Tạng. Tất cả đều là tướng 
không của tất cả pháp nên đều không thật pháp. Chỉ có người 
“Đạo nhơn nghe pháp vô y” là mẹ của chự Phật, nên chư 
Phật từ vô y sanh, nếu ngộ vô y thì chư Phật cũng vô đắc. 
Nếu người thấy được như vậy là người có kiến giải chơn 
chánh... 

Pháp thể gian và pháp xuất thể gian tất cả đêu không có tự 
tánh, cũng là vô sanh tánh. Chỉ có tên rồng, danh tự cũng 
rồng. Quí vị sao cho cải tên rồng kia làm thật? Lâm to rồi. 
Giả sử có, thì tất cả cũng đêu là cảnh nương tựa biến hóa 


158 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


ra... 
..Chwữ Đại đức! Sơn tăng nói hướng bên ngoài không có 
pháp. Người học chẳng lãnh hội liền huớng bên trong mà tìm 
hiểu, rồi nương vách mà ngôi, lưỡi để trên ồ gà, lặng yên bất 
động. Giữ như vậy cho là Phật pháp nơi cửa Tổ sư. Lẫm to 
rồi! Nếu quí vị cho cảnh thanh tịnh bên trong là phải thì tức 
qui vị nhận vô minh làm ông chủ. Người xưa nói: ”Lặng lặng 
là hằm sâu đen ngòm ” (Trạm trạm hắc ám thâm khanh). Thật 
đáng sợ! Còn qui vị nhận cảnh động là phải thì tất cả cỏ cây 
lý ưng là đạo? Vì nó đêu động. Cho nên động là phong đại, 
chẳng động là địa đại. Động cùng chẳng động đêu không có 
tự tạnh. Qui vị nếu hướng về chỗ động đề nắm bắt nó, thì nó 
chạy về chỗ bất động. Qui vị hướng về chỗ bắt động nắm bắt 
nó, thì nó chạy về chỗ động. Như người lặn xuống suối mò cả, 
thì cá vỗ sóng tự vọt lên. Đại đức! Động cùng chẳng động là 
hai loại cảnh. Trải lại bậc Đạo nhán vô y thì dung cả động 
cùng chẳng động... ”(ngưng trích) 

Tuyệt vời siêu xuất. Trong lòng tôi biết ơn vô cùng tận mỗi 
khi nhớ lời bốn sư dạy nhiễu thập niên trước, tại một ngôi 
chùa ở Bình Dương: “Hễ có tu, có chứng là còn trong pháp 
sanh diệt. Ngay từ đâu, con phải nhận lấy pháp vô sanh 
diệt... Vốn thật, không có gì để tu, để chứng. ” 


Tóm lược ý kinh: hãy luôn luôn tỉnh thức và nhìn thế giới 
như rồng rang, với cái nhìn về tự ngã đã bứng gốc. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1116 tới 1119. 


1116. [Mogharaja] Con đã hỏi hai lần, nhưng Người Có Mắt 
Thấu Suốt đã không trả lời con. Nhưng con được nghe rằng, 
những câu hỏi lần thứ ba, sẽ được bậc Đại Đạo Sư trả lời. 


159 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


1117. Con không hiêu về quan kiên (view, quan điêm) của 
người Gotama nôi tiêng vê thê giới này, vê thê giới khác, về 
cối Phạm Thiên, về cõi chư thiên. 


1118. Do vậy, con xin hỏi vị Có Mắt Tối Thượng: Nên nhìn 
thế giới như thế nào để Thần Chết không nhìn thấy mình? 


1119. [Đức Phật| Hỡi MogharaJa, hãy luôn luôn tỉnh thức và 
nhìn thế giới như rỗng rang, với cái nhìn về tự ngã đã bứng 
gốc, người đó sẽ vượt qua sự chết. Thần Chết không thê thấy 


người đã nhìn thế giới này như thế. 


Hết Các Câu Hỏi của Chàng Trai Mogharaja 


160 


$n 5.16: PINGIYA-MANAVA-PUCCHA 
CÁC CÂU HỎI CỦA PINGIYA 


Kinh này, Đức Phật dạy hai pháp trong hai bài kệ, pháp nào 
cũng tới giải thoái. 

Trong Kệ 1121, Đức Phật dạy là phải buông bỏ sắc pháp 
ứorm). Hoàn toàn không có nghĩa buông bỏ cỗi sắc (form 
realms / rupa dhatu), vì ngay cả nếu vào cõi vô sắc (ƒormless 
realm / arupa dhatu), là cũng sẽ luân hôi sinh tử; huống gì 
chúng ta đang ở cối dục (desire realm /kama dhatu). 

Như vậy, từ bỏ sắc pháp hiểu ngắm là buông bỏ cả sắc 
(thanh, hương, vị, xúc, pháp) — tức là buông bỏ cái được thấy 
(cải được nghe, cải được ngửi...). Buông bỏ, nghĩa là không 
dính vào, không ưa hay ghét. Tức là, bài Kệ II21 là phiên 
bản khác của Kinh Bahiya. 

Trong Kệ 1121, HT Minh Châu dịch: Hãy từ bỏ sắc pháp/ 
Chớ đi đến tái sanh. 

Bodhi dịch: abandon ƒorm ƒor an end to renewed existence. 
Anandajoti dịch: must give up ƒorm, and not come ïnío 
©€XIsfece qga1n 


Khamtipalo dịch: let go these ƒorms ƒor not again becoming. 


lóI 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Sujato hiệu đính cho đi cáo Khamtipalo: let go this bodily 
ƒorm so as nof to be reborn. 

Rôi khi ngài Pingiya hỏi thêm lần nữa, Đức Phật dạy bài Kệ 
1123, rằng hãy buông bỏ tham (hiểu là, chớ nghĩ rằng có cái 
øì là cái-của-tôi). 


Tóm lược ý kinh: Chớ tham sắc thanh hương vị xúc pháp. 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1120 tới 1123. 


1120. [Pingiya] Con đã già, sức yếu, hình dung tiều tụy, mắt 
mờ, tai khó nghe — xin chớ để con chết khi còn trên đường 
chưa tới. Xin dạy con Pháp để con hiểu được, về cách vượt 
qua sinh già. 


1121. [Đức Phật] Hỡi Pingiya. Nhìn thấy người ta bị tổn 
thương bởi sắc pháp (cái được thấy), họ sống phóng dật, bị 
tổn thương bởi sắc pháp, do vậy Pingiya hãy tỉnh tấn, buông 
bỏ sắc pháp đề kết thúc cuộc tái sanh. 


1122. [Pingiya] Trong bốn hướng chính, bốn hướng phụ, trên 
và dưới: trong 10 phương này, không có gì ngài không thấy, 
nghe, cảm thọ, nhận biết; xin ngài dạy con Pháp để con nhân 
biết được, buông bỏ cả sinh và già nơi đây. 


1123. [Đức Phật] Hỡi Pingiya. Nhìn thấy nhân loại, nạn nhân 
của tham, bị hành hạ, bị tuôi già đẻ bẹp — do vậy, Pingiya hãy 
tinh tân, buông bỏ tham và không trở lại tái sanh nữa. 

Hết Các Câu Hỏi của Pingiya 


162 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


163 


9n 5: EPILOGUE 
VERSES IN PRAISE OF THE WAY TO THE BEYOND 


PHẦN KẾT 
CÁC BÀI KỆ NGỢI CA PHÁP QUA BỜ KIA 


Phân Kêt gốm một đoạn văn xuôi và các bài kệ tiêp theo. 


Tóm lược ý kinh: 
Kinh này gầm các bài kệ từ 1124 tới 1149. 


Lời này được Thế Tôn tuyên thuyết trong khi cư ngụ giữa 
những người Magadhan tại ngôi đên Pasanaka. Nhóm 16 vị 
Phạm chí đã thỉnh câu, đã hỏi, và đã hỏi, và Thế Tôn đã trả 
lời các câu hỏi. Hễ ai biết ý nghĩa từng câu hỏi, biết Lời Dạy 
Pháp, chịu tu theo Pháp và thuận theo Pháp, chác chắn sẽ 
vượt qua già chết. Các lời Đức Phật dạy nơi đây được gọi là 
“Pháp Qua Bờ Kia,” vì Pháp này dẫn tới bờ kia của giải 
thoái. 


164 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


1124. [Người kế] Ajita, Tissa Metteyya, Punnaka, rồi 
Mettagu, Dhotaka, và Upasiva, Nanda, và rồi Hemaka, 


1125. Hai vị Todeyya và Kappa, và rồi bậc trí tuệ Jatukanni, 
Bhadravudha, và Udaya, vị Phạm chí Posala, vị thông minh 
Mogharaja, và đại ân sĩ Pingiya. 


1126. Họ đã tới Đức Phật, Bậc Nhìn Thấu Suốt, Bậc Tuyệt 
Hảo Giới Đức, để hỏi những điểm vi tế, họ đã đi đường xa 
tìm tới Đức Phật Tối Thắng. 


1127. Khi được hỏi, Đức Phật đã trả lời phù hợp với sự thật. 
Với các câu tra lời, Bậc Tịch Lặng đã làm hài lòng các Phạm 
chí. 


1128. Hoan hỷ với Đức Phật, Bậc Nhìn Thấu Suốt, Người 
Thân Với Mặt Trời, họ đã sống đời tu học dưới hướng dẫn 
của Bậc Trí Tuệ Tối Thượng. 


1129. Đức Phật đã như thế này, phù hợp với các câu hỏi từng 
người nêu ra, và hễ ai hành trì như thế này, sẽ có thể đi từ bờ 
này sang bờ kia. 


1130. Từ bờ này sang bờ kia, vị đó có thê vượt như thế nhờ 
con đường tối thắng này. Đây là con đường qua bờ kia, nên 
được gọi là Pháp Qua Bờ Kia. 


165 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Các Bài Kệ về Tụng Đọc Pháp Qua Bờ Kia 


1131. [Pingiya] Tôi sẽ tụng đọc Pháp Qua Bờ Kia, như ngài 
đã nhìn thấy và đã giảng dạy — Ngài là bậc đại trí, bậc không 
nhiễm ô, bậc xa lìa ái dục, bậc mạnh mẽ, đã giải thoát — hà cớ 
øÌ ngài nói sai được. 


1132. Về người đã xa lìa cấu nhiễm và si mê, người đã rời 
kiêu mạn và giả hình, hãy tới đây, nghe tôi tụng đọc lời thơ 
tán thán đẹp đề này: 


1133. Đức Phật là Người Nhìn Thấu Suốt, đã xua tan bóng 
tối, đã tới tận cùng thế giới, đã vượt qua tất cả các sanh hữu, 
đã lìa xa sầu khổ, không còn cấu nhiễm, người có tên chân 
thực như thế -- một Bậc Phạm Hạnh -- tôi theo hầu vị đó. 


1134. Y như một con chim lìa khu rừng nhỏ căn cỗi đề tìm về 
khu rừng lớn nhiêu trái cây hơn, tôi cũng rời bỏ các vị thiêu 
trí, hệt như một con thiên nga đã tới được hô lón. 


1135. Những vị trong quá khứ đã giải thích cho tôi trước giờ, 
trước khi tôi được gặp giáo pháp của Đức Phật, nói rằng “nó 
đã là như thế và nó sẽ là như thế' - tất cả chỉ là nghe đồn 
[theo truyền thống] và tất cả chỉ làm tăng suy tư ngờ vực. 


1136. Riêng ngồi đơn độc nơi đây, Người Sáng Ngời, Người 
Xua Tan Bóng Đêm, Người Làm Ra Ánh Sáng, Người Đại 


Kiến Thức Gotama, Người Đại Trí Tuệ Gotama. 


1ó6 


KINH NHẬT TỤNG SƠ THỜI 


1137. Người đã chỉ cho tôi Pháp, thấy được, trực tiếp hiện 
tiền, phá hủy tham, diệt sầu khổ, không nơi đâu sánh được. 


1138. [Bavari] Như thế, hỡi Pingiya, làm sao con có thể sống 
rời vị đó -- cho dù một khoảnh khắc sống rời Người Đại Kiến 
Thức Gotama, Người Đại Trí Tuệ Gotama. 


1139. Đó là người dạy con Pháp, thấy được, trực tiếp hiện 
tiền, phá hủy tham, diệt sầu khổ, không nơi đâu sánh được. 


1140. [Pingiya] Thưa ngài Phạm chí, con sẽ không sống rời vị 
đó -- cho dù một khoảnh khắc sống rời Người Đại Kiến Thức 
Gotama, Người Đại Trí Tuệ Gotama. 


1141. Đó là người dạy con Pháp, thấy được, trực tiếp hiện 
tiền, phá hủy tham, diệt sầu khổ, không nơi đâu sánh được. 


1142. Thưa ngài Phạm chí, con thấy ngài [Đức Phật] trong 
tâm con y hệt như thấy trước mắt, trong khi con tỉnh tắn ngày 
và đêm. Con kính lễ ngài [Đức Phật] trong khi đêm trôi qua, 
nên con thấy không xa lìa ngài chút nào. 


1143. Niềm tin và hoan hỷ của con, tâm ý và chánh niệm của 
con, không rời khỏi giáo pháp của ngài Gotama. Bất cứ 
phương hướng nào Bậc Đại Trí Tuệ đi tới, đó là nơi con 
hướng tới kính lễ. 


1144. Thưa ngài Phạm chí. Con đã già, sức yếu, run rây, thân 


167 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


con không tới nơi đó được, nhưng tâm con luôn luôn hướng 
tới, toàn tâm bên Đức Phật. 


1145. Nằm dài trong bùn lầy, con run rây, con trôi từ đảo này 
tới đảo kia, rồi con đã thấy Đức Phật Chánh Đẳng Giác, 
người đã vượt qua trận lụt, người xa lìa cấu nhiễm. 


(Tới đây, Đức Phật hiện ra giữa thính chúng.) 

1146. [Đức Phật] Y hệt như Vakkali đã vững chắc lòng tin — 
và Bhadravudha, và Alavigotama cũng thế -- cũng như thế, 
ngươi hãy vững chắc lòng tin, và Pingiya, ngươi sẽ vượt qua 
cõi chết. 


1147. [Pingiya] Con hoan hý càng nhiều thêm, khi nghe tiếng 
nói của Đức Phật, Bậc Giác Ngộ đã gỡ bỏ bức màn che thế 
giới, với tâm từ ái, với lời khuyến tấn. 


1148. Người biết những gì vượt xa chư thiên, người hiểu mọi 
pháp cao và thấp, vị Thầy đã kết thúc các câu hỏi từ những 
người tự thấy còn ngờ vực nêu lên. 


1149. Bất động, Không gì lay chuyển, Không nơi đâu sánh 
được. Chắc chắn, con sẽ đi tới đó, con không ngờ vực gì hết. 
Đức Phật hãy nhớ về con răng con đã toàn tâm hướng về Niết 


Bàn. 


Hết Phẩm Qua Bờ Bên Kia 


168 


VỀ TÁC GIẢ 


Nguyên Giác, pháp danh, Cư sĩ Phật giáo, sinh năm 1952 tại 
Việt Nam. Hiện đang định cư tại bang California, Hoa Kỳ. Đã 
từng cộng tác với nhiêu báo, như Tập san Nghiên cứu Triệt 
học (Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, Văn Học, 
Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điêm, Giác 
Ngộ và nhiêu báo khác. 

Các sách đã xuất bản: 

e Cậu bé và hoa mai (tập truyện ngắn) 

e Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh (tập truyện ngắn) 

e Vài chú giải về thiền đốn ngộ 

e Thiền tập (biên dịch) 

e Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens) 

e Trần Nhân Tông, Đức Vua Sáng Tổ Một Dòng Thiền (song 
ngữ) 

e The Wisdom Within, Teachings and Poetry of the 
Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Sy (song ngữ) 

e Teachings From AncIent Vietnamese Zen Masters (song 
ngữ) 

e Thiền tập trong đời thường 

e Thiền Tông Qua Bờ Kia 


169 


NGUYÊN GIÁC DỊCH VIỆT § CHÚ GIẢI 


Book cover: A Statue Of The Buddha Meditating From Gandhara. 
Dated To The Kushan Dynasty (200 To 400 CE). Now Ôn Display 
At The Victoria And Albert Museum In West London (Museum 
Number Is. 108-2001). 

Attribution: Ethan Doyle White at English Wikipedia 


170 


